THÍCH NHẬT QUANG 


TÂM THIỀN 


LỜI ĐẦU 

Nói đến giác ngộ là nói đến trí tuệ. Nói đến trí tuệ 
là nói đến thiền định. Bởi thiền định là cánh cửa đi vào 
trí tuệ. Thiền khai phóng tâm linh, mở thông tất cả. Từ 
đó chân trời tịnh thanh bặt dấu lại qua mà ứng hiện 
muôn nghìn diệu dụng, không thể nghĩ lường. 

Vì lẽ đó, thiền là tâm điểm của sự tu hành, là con 
đường thẳng tắt vào tận bến bờ an nhiên, giải thoát. Ai 
đã một lần bước vào ngõ ấy thì cũng sẽ một lần bừng 
lên: À ! Thì ra. Đâu ngỜ nơi mình xưa nay vốn tự đầy 
đủ. Đâu ngờ nơi mình xưa nay mọi thứ sẵn sàng. Đâu 
ngỜ nơi mình xưa nay chưa từng thiếu vắng... Hai chữ 
“Đâu ngờ” há chỉ dành riêng cho Lư hành giả ở “đối 
phường” thuở trước ? Rất có thể một giây phút hữu 
duyên nào đó, là tôi, là bạn, là anh em bốn phương trời, 
“Đâu ngờ” sẽ có một bước đột biến, ta nhảy vọt từ 
nghìn xưa đến thẳng nghìn sau. Ba nghìn thế giới quy 
lại sát na này. Vô lượng chúng sanh thầy gồm thâu trong 
ấy. 

Và từ đó Tâm Thiền rực sáng, từng mảnh trời 


xanh, vút lên tinh tú, không hoa rơi xuống, tan biến hòa 


nhập. Dứt can qua, mặc cho bước lữ thỨ đi vào cuộc 
thế, tỰ tại ung dung, tiêu sái tung hoành. 
Được vậy, còn gì thích thú bằng! 
Thiền viện Thường Chiếu, Mạnh Đông 2001. 
THÍCH NHẬT QUANG 


SỐNG TỈNH THỨC 


Hôm nay là rằm tháng mười tức ngày Hạ ngươn. 
Theo tín ngưỡng dân gian, đây là một trong ba ngày rằm 
lớn. Rằm tháng Giêng là Thượng ngươn, rằm tháng bảy 
là Trung ngươn và rằm tháng mười là Hạ ngươn. Vì 
Thiền viện là chỗ chuyên tu nên không tổ chức lễ lượt 
nhiều. Quan trọng là làm sao quí Phật tử hiểu đạo lý, áp 
dụng được vào đời sống của mình để có nguồn vui sau 
khi tu tập. Do đó nhân ngày này, chúng tôi muốn nhắc 
nhở đạo lý cho tất cả quý vị biết để nỗ lực hơn trong 
việc tu hành. 

Như chúng ta đã biết, đạo Phật có những sinh 
hoạt gần gũi với dân gian nên đôi khi bị hiểu lầm là một 
tôn giáo mang màu sắc mê tín dị đoan. Mê tín là sao? Là 
tin một cách sai lầm, chẳng hạn như chúng ta tin một 
đối tượng hay một tính ngưỡng nào đó, mà mình không 
hiểu gì về đối tượng, tín ngưỡng đó cả. Trong đạo Phật, 
đức Phật không chấp nhận điều này. Ngài tỪng nói: 


“Các ngươi hiểu ta rồi hãy đến với ta”. Người đến với 
đạo Phật phải đến bằng tinh thần hiểu biết, bằng tri 
thức, bằng sự sáng suốt, chứ không phải đến với đạo 
Phật bằng niền tin mù quáng. Nếu không hiểu gì hết mà 
tin, đó là tin càn, tin bướng, như vậy khó có thể đoán 
được kết quả sẽ như thế nào một khi ta đi theo con 
đường sai lầm. 

Là đệ tử Phật, chúng ta không thể tin mù mờ, 
không có sự sáng suốt đối với đạo giáo của mình hay 
nói rõ hơn là đối với Phật pháp. Cho nên việc tìm hiểu 
đạo lý là điều rất thiết yếu đối với chúng ta. Một khi đã 
hiểu đúng rồi nhất định chúng ta không làm sai. Thành ra 
giai đoạn đầu của người học Phật là phải hiểu đúng 
chánh pháp, sau đó mới thực hành. Ai muốn thành Phật 
sớm thì siêng tu tập. Ai còn ưa thích dạo chơi trong cõi 
nhân gian này thì tu từ tỪ, không ai bắt buộc ai cả. Tùy 
mức độ tỉnh thức của mỗi người thôi. 

Vì vậy hôm nay tôi sẽ nói về vấn đề ““TỈnh thức” 
trong đạo Phật. Tỉnh thức là gì? Chữ “tỉnh” là tỉnh táo, 
chữ “thức” là nhận biết phân biệt. Như vậy khi gặp bất 
cứ vấn đề øì, người Phật tử phải tỉnh táo nhận định cho 
chính xác, hiểu thật rõ ràng rồi mới đi đến quyết định. 
Phật dạy đối với các pháp, tức là các hiện tượng chung 
quanh chúng ta phải có cái nhìn thấu suốt, thấy được lẽ 


thực của các pháp, tức là thấy đạo. Danh từ chuyên môn 
trong nhà Phật gọi là kiến đế, tức là thấy đạo lý sâu sắc 
cùng tỘt. 

Chúng ta học Phật rồi, không thể nào nghe người 
khác nói mà vội tin theo. Bản thân mình phải tỉnh táo 
sáng suốt thực nghiệm điều đó, trực diện bằng trí tuệ 
của mình. Được vậy trong cuộc sống hằng ngày chúng 
ta giảm bớt những sai lầm, phấn chấn học hiểu hơn 
nữa. Như thế chắc chắn màu sắc mê tín dị đoan không 
thể pha trộn trong giáo pháp của mình. Vấn đề mê tín dị 
đoan có hết hay không là từ mình, chứ không phải từ 
bên ngoài. 

Cho nên bản thân mỗi Phật tử, những người tu 
học theo Phật giáo, mỗi ngày phải phấn đấu tìm hiểu 
những gì mình chưa hiểu, phải hiểu cho đúng đắn rồi 
mới thực hành. Như vậy ta vừa vỮng vàng, sáng suốt 
thanh lọc phải trái, vừa không tạo sai lầm cho những 
người chung quanh nữa. Trong việc làm, trong sỰ tu 
hành có sáng suốt, có thanh lọc thì cái nhìn mới sâu sắc, 
cuộc sống mới thực sự an vui. Đây là việc làm mang 
tính trách nhiệm của người con Phật chúng ta. 

Cho nên trong cuộc sống, vấn đề tỉnh thức không 
thể thiếu được đối với người con Phật. Nghe người rủ 
rê, khuyến khích làm một việc mà mình không hiểu 


không biết gì hết thì thật là nguy hiểm. Cuộc đời ngắn 
ngủi với một thân phận vô thường nhanh chóng, sự chết 
chóc rình rập bên ta, lúc nào cũng có thể mất mạng. 
Chúng ta nỡ lòng nào để mất mát thời gian tu tập quý 
báu, phải tranh thủ phấn đấu với quỷ dữ vô thường 
chứ! Người tu mà ù h, lúc nào cũng thấy tăm tối, mệt 
mỏi thì làm sao tu được. 

Phật tử đến với đạo, mỗi lần nhìn thấy dung 
nhan trang nghiêm, sáng ngời của chư Phật, các bậc đại 
thánh, nghe sự hướng dẫn đạo lý từ các vị tôn túc, loại 
bỏ những gì không cần thiết, không chính đáng trong đời 
sống trong sinh hoạt của mình, đó chính là từng bước 
thanh lọc thân tâm vậy. Thành thử tỉnh thức ở đây có 
nghĩa là không luyến tiếc quá khỨ vàng son, quên đi 
những đau buồn và buông bổ được mọi hy vọng hay lo 
lắng về tương lai, đồng thời biết quán chiếu mọi sự vật 
đang diễn biến trong hiện tại một cách đúng đắn, thấu 
đáo. Đó là ta đã tiến một bước đáng kể trên lỘ trình tu 
đạo. 

Chúng ta ngồi lại hay sống với quá khứ hoặc 
vàng son hoặc đau buồn, vì vậy mà khổ. Cho nên nhà 
thiền bảo vừa thấy nó ló đầu thì chặt đứt ngay, có thế 
mới yên được. Như khi ta thiu thu muốn ngủ chợt nhớ 
lại quá khỨ đau buồn thì thôi hết ngủ. Hoặc những lúc 


buồn khổ quá, tự ta than thỈ khóc lóc hay kể lể với 
người chung quanh, hoặc bày thêm viỆc này việc nọ cho 
khây khỏa. Tất cả những việc làm này đều là hình thức 
chạy trốn sự thật, càng khổ thêm chứ chẳng lợi ích gì. 
Trong những trường hợp này, Phật Tổ dạy hãy cho một 
đao cắt đứt làm hai đoạn thì mới yên ngủ được. Đó là 
chuyện bản thân mình, chưa kể đến những quan hệ 
phức tạp khác trong đời sống. Các vị từng là thủ 
trưởng, giám đốc, phó giám đốc, hoặc những vị có 
nhiệm vụ quan trọng, nếu không tỉnh táo nhận định đúng 
đắn thì không sao giải quyết mọi vấn đề một cách sáng 
suốt đƯợc. 

Tinh thần buông bổ trong đạo Phật, tôi nói rất 
nhiêu lần. Tuy nhiên đây không phải là chuyện đơn 
giản, khó lắm. Những cái xấu lễ ra ta vất nó như một 
que rác, nhưng đôi khi mình không làm được. Ví dụ ta 
đang tức giận người đó, định gặp mặt mình sẽ xổ hết 
nỗi tức giận lên họ bằng những lời lẽ đay nghiến cay cú 
nhất. Rõ ràng ta biết đó là rơm rác, nhưng bỏ nó không 
được, cứ ôm câu đó hoài. Ăn cũng ôm, ngủ cũng ôm, lúc 
nào cũng ôm, chỪng nào gặp được người kia, xổ hết tức 
tối trong lòng, hậu quả ra sao thì ra. Nhưng khi mình nói 
nặng người ta một tiếng, họ nói lại hai tiếng, cứ thế 
chồng chất thêm oán thù, chứ có hết giận được đâu. 


Cuối cùng dẫn đến hành động tổn hại tàn sát lẫn nhau, 
đau khổ càng thêm đau khổ. 

Chỉ người trong lòng thanh thắn, vui về, sẵn sàng 
tha thứ hết, chuyện gì qua rồi thôi, bỏ đi thì người đó 
khỏe, tươi tắn lắm. Đây là một lẽ thực. Thành ra chúng 
ta tỉnh thức, làm chủ được mình, buông bỏ cắt đứt mọi 
thứ phiền lụy trong quá khỨ cũng như hiện tại hay 
tương lai thì sẽ yên thôi. Tất cả những øì tốt đẹp hoặc 
không tốt đẹp đã qua, ta cứ bỏ đi, buông đi, không nhớ 
tới có phải khỏe hơn không, ôm ấp làm chi cho khổ! 

Ngay trong hiện tại, muốn có sự sáng suốt chúng 
ta phải thường xuyên quán chiếu mọi việc chung quanh. 
Bất cứ sự sắp xếp nào nếu thiếu sáng suốt, thiếu tỈnh 
táo, nhất định sẽ dẫn đến sai trái, dẫn đến kết quả xấu. 
Muốn được sáng suốt phải làm sao? Như trong căn nhà 
này, buổi tối muốn thấy được mọi thứ, ta phải đốt đèn 
và ánh sáng không bị vật gì ngăn che mới tỏa khắp 
được. Nếu trong nhà ngổn ngang đồ đạc, dù có đỐt năm 
ba ngọn đèn nhất định ánh sáng sẽ lu mờ. Cũng vậy, 
trong lòng chúng ta muốn yên, muốn sáng, muốn lắng thì 
tất cả những gì không xứng đáng, không thích hợp phải 
ném quách ra ngoài hết. Đây là cách tu duy nhất để tâm 
được thanh tịnh. 

Gánh nặng trên vai muốn nhẹ thì phải thảy đồ ra, 


dù đó là vàng ngọc mà cứ chất thì không gánh nổi. Gánh 
không nổi thì gục giữa đường thôi. Có người bảo gánh 
để dành cho con cháu, điều này không bảo đảm. Của 
trên tay đưa vào miệng có khi còn bị giựt, hà huống đồ 
trong gánh mà nói để cho con cháu thì hồng rồi. Cuộc 
sống luôn luôn bấp bênh, con người đối diện với bao 
nhiêu biến đổi đột ngột, tại sao vẫn không tỉnh ra? 

Chúng ta nghiệm lại xem ngay cả thân này có còn 
hoài không? Nhất định là không. Từ hồi cha mẹ sanh ra 
ta cho tới bây giờ, quả thật thân này không phải của ta. 
Cho nên nó muốn bệnh thì bệnh, mình không làm chủ 
được, nó muốn nín thở lúc nào ta cũng không cản được. 
Đang lạnh phát nóng, đang nóng phát lạnh, ta hoàn toàn 
bất lực. Quả thực chúng ta không làm chủ, không quản 
lý được thân này, nó theo duyên hợp thì cũng theo duyên 
mà tan. Vậy tại sao chúng ta vẫn cứ mê lầm cho thân 
này là thật, là của mình. 

Nếu biết quán chiếu như thế thì mỗi ngày mỗi 
giờ, mỗi phút mỗi giây chúng ta thấy rõ ràng trên đời 
này, tài sẳn sự nghiệp, thân bằng quyến thuộc... đều 
mong manh giả tạm, không có giá trị chân thật. Ta chết 
rồi những người thương nhất của mình cũng không dám 
đến gần nữa, nói øì là thương yêu, là chân thật. Cuối 
cùng chẳng ai thương ai, chỈ lo cho mình thôi cũng 


không lo được. Thế nên nếu không tỉnh thức, thì con 
đường sanh tử khổ đau tiếp nối mãi không có ngày 
dừng. 

Mỗi người đều sáng suốt thấy như vậy, sống 
như vậy thì cuộc sống tương đối ổn. Bẳn thân mình ổn 
trước rồi mọi người chung quanh ổn theo. Phật dạy: 
“Cái đã qua, cái ấy được buông bỏ. Cái chưa tới, cái ấy 
cũng được buông bổ. Cái đang xảy ra trong hiện tại cần 
được quán chiếu để không bị vướng kẹt”. Ý này như tôi 
đã nói Ở trên, quá khỨ vàng son hay đau buồn đều buông 
bỏ hết. Tương lai cũng vậy, chỉ có hiện tại cần được 
quán chiếu để đừng kẹt vào. Nghĩa là đòi hỏi chúng ta 
phải có sự thức tỉnh đối với tất cả những hiện tượng 
xảy ra trước mắt. Tu như vậy là chúng ta áp dụng đúng 
lời Phật dạy. 

Thêm nữa, tỉnh thức là bản chất đời sống của ta. 
Sống một mình trong rừng vắng cũng không hẳn là tỉnh 
thức. Sống tỉnh thức, không những trong ngồi thiền mà 
ngay cả trong tương giao với xã hội. Chúng ta không thể 
chạy trốn mọi cảnh duyên để tìm sự tỉnh thức. Dù ở 
trong rừng vắng hay thường xuyên tụng đọc kinh điển 
mà không làm chủ được, thì nhất định không có sự tỉnh 
thức. Tâm đã không yên dù có lên núi cũng không yên. 
Thành ra phải tỉnh thức trong lúc đối duyên xúc cảnh. 


Giá trị thành đạt có hay không là từ bản thân mình đối 
với tất cả hiện tượng, cảnh duyên ta làm chủ được hay 
không, buông được hay không? 

Nói đến tỉnh thức là nói đến sự tu tập, nói đến 
phương pháp áp dụng đạo lý một cách sáng suốt, để ta 
có thể trực diện với tất cả các pháp không sai lầm. Nói 
thế nghĩa là tôi muốn nhắc chúng ta phải tỉnh táo trước 
mọi cảnh duyên thuận cũng như nghịch. Muốn tỉnh táo 
liên tục thì những øì đã qua cắt đứt hết, những gì chưa 
đến xin đừng mời đến, những sì trong hiện tại nhìn thật 
kỹ, để đừng lầm đừng bị kẹt vướng. Người xưa dạy 
trước khi nói lời gì phải uốn lưỡi bảy lần, nghĩa là dạy 
chúng ta phải tỉnh táo, xét nét quán chiếu thật chính xác 
trước khi nói hay làm một việc gì. 

Phật tử áp dụng đạo lý, thực hiện lời Phật dạy 
sao cho cuỘc sống sinh hoạt của mình có lợi lạc thiết 
thực, để từ đó giúp đỡ cho mỌi người chung quanh đều 
được lợi lạc như mình. Vì vậy tỉnh thức là một yếu tố 
quan trọng không thể thiếu đối với người tu Phật. Dù 
chúng ta tu pháp môn nào: Thiền, Tịnh, Mật... đều phải 
có sự tỉnh thức liên tục. Tu thiền lại càng phải tỉnh thức 
sáng suốt nhiều hơn nữa mới có thể nhận ra ông chủ 
của mình. 

Thiền là gì? Là nếp sống tự do tự tại, không lầm 


không vướng, không bị câu thúc bởi các ngoại duyên 
cũng như vọng niệm trong tâm tưởng. Quí vị sinh hoạt 
thế nào đừng lầm, đừng vướng mắc mọi thứ chung 
quanh tức là quí vị sống thiền. Một khi buông được rồi 
thì tất cả hiện tượng bên ngoài không thể gạt được ta 
nữa. Ta sống không bị động tức là có định. Lâu nay quí 
vị đến chùa học thiền, ngồi thiền, đi đứng nằm ngồi đều 
hành thiền, nhưng giá trị là ở ngay cuộc sống không bị 
vướng mắc. Đó mới thực là người hành thiền. Phương 
pháp tu học của chúng ta với mục đích được như vậy 
chứ không phải nói suông. 

Chư Tổ tu thiền không có một pháp nào, không 
làm một việc gì khác. Chúng ta tu thiền cũng thế, không 
có pháp khác, thuần nhất một đường lối, một chủ 
trương như vậy. Thiền sư Phật Tánh dạy chúng thế 
này: 

Nhất nhạn độ trường không, 

Ảnh lạc hàn giang thỦy, 

Thủy vô trầm ẳnh tâm, 

Nhạn vô di tung ý. 

Tung ẳnh lưỡng tương vong, 

Bằng hà vi đích chỉỈ, 

Ly biên kim cúc hoàn, 


Giang thượng phù dung thúy. 


Tạm dịch: 

Chim nhạn bay trên không, 

Bóng rơi lại giỮa dòng, 

Nước không tâm giữ bóng, 

Nhạn không ý trầm sông. 

Bóng dấu lặng ngút ngàn, 

Lấy gì để tương quan, 

Bờ dậu cúc nên thơ, 

Bên sông phù dung ngàn. 

Một cánh nhạn bay trên không, bóng hiện dưới 
đầm. Nước dưới đầm không có tâm giữ bóng nhạn, và 
con nhạn bay qua rồi cũng không có ý để bóng lại dưới 
đầm. Hai bên đều vô tư, nhạn cứ bay, đầm nước cứ 
trong: hễ có nhạn là có bóng, nhạn bay qua rồi thì thôi. 
Đó là mỘt giai đoạn công phu tu thiền. Nói thế nhưng 
không phải dễ. Bởi vì chúng ta hay lưu giữ bóng dáng 
nên quên mất hiện thực đang trôi chẩy mà trong lặng. 
Phiền não có khởi có diệt, chứ cái vô tâm này yên lặng 
bất sanh bất diệt. Làm sao trong lòng mình được lặng 
yên, đừng có dấu vết gì hết, giống như đầm nước trong 
hễ nhạn bay ngang thì hiện bóng. Bay qua rồi thì thôi, cả 
hai đều vô tư, đều không có tâm ý gì hết. 

Trở lại pháp tu cũng vậy, chúng ta đang sống và 
tiếp cận với tất cả cảnh duyên, nên phải tu như thế nào 


để có thể tỉnh táo, bình thường, không vướng mắc các 
cảnh duyên, giống như đầm nước trong dù hiện muôn 
hình bóng, nhưng không giỮ bóng hình nào cả. Hòa 
thượng thường hay dụ cái gương sáng, đằng trước có gì 
thì hiện bóng nó trong gương, qua rồi thì thôi, gương 
không giữ bóng hình nào hết. 

Nếu lòng mình yên ổn không lưu giữ gì hết, lúc 
nào cũng tỉnh thức, thấy một cách thấu suốt, không vọng 
động, không vướng mắc bởi bất cứ thứ gì; đó là lúc 
ngoài bờ rào, trên cây dương liễu con chim oanh vui về 
hót và bên bờ sông bông phù dung nở ngút ngàn. Cảnh 
thiên nhiên tự nhiên đẹp đẽ, không giao động, không 
vướng víu gì hết. Đây là kết quả viên mãn của người có 
công phu tu hành nghiêm mật. 

Như vậy người xưa tu và dạy lại chúng ta không 
có gì khác hơn là sự tỉnh thức. Nhiều vị mường tượng 
người xưa bay trên mây, cỡi trên gió, nhưng thực sự 
không phải vậy. Nghiệm cho cùng các Ngài cũng là con 
người, cũng từ cha mẹ sinh ra, cũng vay mượn thân tứ 
đại, cũng có những cẩm xúc như bao nhiêu con người. 
Vậy mà các Ngài tu được an lạc, thì không lý gì chúng ta 
tu không được an lạc, chỈ tại mình tu không đúng thôi. 

Một Thiền sư khác, ngài Bổn Nguyên nói: 

Tâm là thể của tánh, 


Tánh ấy dụng tâm này, 

Tâm tánh nguyên nhất như, 

Chung riêng há được thay. 

Trông ra lại quên nguồn, 

Chỉ cái này khó chuyển, 

Xưa nay phàm và thánh, 

Như mộng lại như huyễn. 

VỊ Thiền sư này muốn nói đến tâm tánh. Nhưng 
chúng ta đừng nghĩ chỈ có các Ngài mới được như vậy, 
còn mình thì vô phần. Hồi xưa, các Ngài cũng phải ngồi 
thiền, dụng công phu. Nhiều vị từng làm quốc sư, tổ sư 
cũng phải ba bốn mươi năm tu tập, chứ đâu phải đến 
với Phật đến với đạo là thành tựu liền, không có chuyện 
đó. Nghĩa là các Ngài cũng có tâm tánh như ta, cũng có ô 
nhiễm như ta, nhưng khi nhận biết rồi, các Ngài buông 
bỏ. ChỉỈ khác ở chỗ người xưa nói buông là buông được, 
còn chúng ta nói buông mà cứ lây nhây hoài, thành ra dở 
hơn người xưa. 

Chính như đức Phật cũng là mỘt con ngƯỜi từ 
cha mẹ sanh. Ngài là Thái tử Tất Đạt Đa con vua Tịnh 
Phạn và Hoàng hậu Ma Da. Lớn lên Thái tử cũng phải 
học hành cung kiếm, văn thư, cuối cùng cũng lập gia 
đình có vợ con như tất cả mọi người. Nhưng một khi 
quyết chí xuất gia, tầm đạo, Ngài dứt khoát cắt đứt mọi 


thứ, chỉ dốc lòng vào một việc giác ngỘ giải thoát, nên 
Ngài sớm thành tựu được đại nguyện. 

Người xưa họ hơn chúng ta ở chỗ tỉnh là tỉnh 
thật, chứ không phải nửa tỉnh nửa mê, còn mình bây giờ 
bán sống bán chết, dở tỉnh dở mê. Có khi ta cũng tỉnh 
nhưng tỉnh ít ít thôi, mê thì nhiều hơn. Giống như người 
say rượu, hễ nhấm vô thì say sưa mê man, hết rượu 
cũng tỉnh được một chút nhưng lại uống tiếp tục, thành 
ra cứ say khướt. Thái tử Tất Đạt Đa dạo bốn cửa thành, 
thấy cảnh già bệnh chết nên Ngài khắc khoải về thân 
phận con người và muốn tìm cách thoát khỏi những nỗi 
thống khổ ấy. Chúng ta không như vậy, thấy thì thấy mà 
vẫn mê như thường, nên tu hành không có kết quả bao 
nhiêu. 

Như ngay trong nhà, ta cũng thấy ông bà cha mẹ 
bẩy tám mươi tuổi, bệnh hoạn, già nua yếu đuối, nhăn 
nheo còm cõi, vô lượng nỗi thống khổ bức bách. Qua 
hình ảnh đó chúng ta có tỉnh không? Tỉnh chứ, không 
thể nói không tỉnh. Nhưng mà mình tỉnh một chút thôi, 
đi đâu hoặc gặp bạn bè vui chơi liền quên mất. Hễ thấy 
thì tỉnh mà không thấy thì thôi. Ví dụ ra tới cửa gặp một 
người già mình tỉnh, thấy tội nghiệp quá, thương hết 
sức. Nhưng qua khỏi cửa gặp người bạn trể mình liền 
hết tỉnh, tự nhiên nhảy nhót ca hát, vui về lăng xăng với 


mọi người. Thế là hết tỉnh rồi đó. 

Cho nên đọc lại lịch sử chư Phật, chư Tổ để 
chúng ta luôn thức tỉnh lại chính mình. Hồi xưa các Ngài 
cũng là con người như chúng ta, cũng có tâm tánh và 
phiền não nhiễm ô, nhưng các Ngài thức tỉnh và tu tập 
được giác ngỘ giải thoát, thì chúng ta cũng phải như 
vậy. Quan trọng là làm sao chúng ta phải mãnh tỉnh, 
phải dứt khoát, như vậy việc tu hành mới có kết quả. 

Thêm một bài kệ nữa, bài này của ông Bàng Long 
Uẩn, là một cư sĩ tại gia nhưng rất thấu đạt lý thiền. Bài 
kệ như vầy: 

Kể giàu đi tay không, 

Người nghèo nắm vật khác, 

BỊ vật lôi vào chợ, 

Mua bán thôi phờ phạc. 

Biết tối liên về nhà, 

Tăm tối tướng tợ mực, 

Mong cầu chẳng vừa ý, 

Cả nhà than khổ cực. 

Tự không tánh Bát-nhã, 

Chiếu cả Ba-la-mật, 

Kéo dây vào rừng rậm, 

Cột trói luôn cả nhà. 

Thương thay cho bọn ta, 


Tối mò chẳng đường ra, 

Kể giàu tay không vật, 

Mà dư vật trong nhà. 

Kho báu chứa vô tận, 

Chẳng cần vật bên ngoài, 

Muôn đời dùng chẳng hết, 

Khi cần lẫy ra ngay. 

Đây là bài kệ nói về giàu nghèo của một vị cư sĩ 
tu hành thấu đạt thật lý. Chúng ta xem từng đoạn: 

Kể giàu đi tay không, 

Người nghèo nắm vật khác, 

BỊ vật lôi vào chợ, 

Mua bán thôi phờ phạc. 

Ở đây cư sĩ Bàng Long Uẩn nêu lên hai hình ảnh 
người giàu và ngƯỜi nghèo. NgƯỜi giàu đi tay không, 
còn người nghèo thì nắm vật khác. TỨc người giàu đã 
sẵn đủ nên vào chợ đi tay không, còn kể nghèo phải 
buôn bán vật này vật nọ nên “BỊ vật lôi vào chợ, mua 
bán thôi phờ phạc”. Vào chợ buôn bán đi sớm về trưa 
cực khổ nhọc nhẳn lắm. 

Biết tối liên về nhà, 

Tăm tối tướng tợ mực, 

Mong cầu chẳng vừa ý, 

Cả nhà than khổ cực. 


Nghĩa là tối rồi thì về nhà, về nhà lại thấy càng 
tối tăm. Bởi nghèo khổ, thiếu thốn nên hoàn cảnh túng 
bẩn, không thấy ngày mai tươi sáng. Việc buôn bán 
ngoài chợ cũng không vừa ý, nên cả nhà than khổ cực. 
Đây là hình ẳnh ngược xuôi theo dòng đời, cứ bán buôn, 
đổi chác, lăng xăng mà tăm tối vẫn hoàn tối tăm. Đó là 
tự chúng ta bày ra thôi. 

Tự không tánh Bát-nhã, 

Chiếu cả Ba-la-mật, 

Kéo dây vào rừng rậm, 

Cột trói luôn cả nhà. 

Sở dĩ con người than khổ cực là vì không dám 
buông, bị tăm tối là do tâm lăng xăng chưa dừng được, 
nên cuối cùng giống như kể kéo dây vào trong rừng 
rậm. Tức tự mình kéo dây kéo nhợ cột trói mình và cột 
trói luôn cả những người chung quanh nữa. Nên nói: 

Thương thay cho bọn ta, 

Tối mò chẳng đường ra, 

Kể giàu tay không vật, 

Mà dư vật trong nhà. 

Bàng Long Uẩn là một cư sĩ tu thiền, ông nói: 
“Thương thay cho bọn ta, tối mò chẳng đường ra”, 
nghĩa là ta tự tối, tự không có lối thoát. NgƯời giàu nhờ 
biết buông bổ nên được tay không. Còn kể chưa buông 


bỏ, cứ nắm cái này bắt cái kia, ngược xuôi lăng xăng thì 
hiện tại bị các thỨ ấy cột trói mà đời sau cũng không 
thoát khỏi nên than khổ. Than như vậy chừng nào mới 
hết khổ? Nhất định là không hết. ChỈ người nào biết 
khổ, biết bị ràng buộc liền buông đi, cắt đứt đi, đừng 
vướng tới nữa, người đó mới là người tay không, mới 
hết khổ. 

Kho báu chứa vô tận, 

Chẳng cần vật bên ngoài, 

Muôn đời dùng chẳng hết, 

Khi cần lẫy ra ngay. 

Đoạn kết nói mỗi người chúng ta đều có sẵn kho 
báu, đầy đủ vô lượng trân bảo, nếu lấy dùng được thì 
giàu có không ai bằng. Ngược lại, không nhận không 
lấy ra được thì nghèo khổ lang thang. Trong kinh Pháp 
Hoa, Phật nói tất cả chúng sanh đều có sẵn hạt châu vô 
giá, nếu ai nhận biết được lấy ra xài thì giàu có vô 
lượng. Còn không biết thì cứ làm kể lang thang nghèo 
khổ trôi giạt, xuôi ngược trong vòng khổ đau, gây tạo 
nợ nần nghiệp báo với nhau hết đời này tới đời khác. 

Nói đến gây nợ tạo nghiệp, nếu tỉnh táo mà xét 
cho tường tận, chúng ta sẽ ngán sợ lắm. Trong đời sống 
sinh hoạt hằng ngày, không khéo chúng ta lại gây nghiệp 


với nhau, vay trả vô cùng vô tận. Chúng ta có ra đây là 


biết có cha có mẹ, có những quan hệ buộc ràng. Nếu 
không thức tỉnh, mình cứ để những quan hệ ấy buộc 
ràng, tài sản sự nghiệp xoay vần dẫn đến không biết bao 
nhiêu thứ đau khổ. Dù ngày nào quí vị cũng đi chùa, đốt 
nhang lạy Phật cầu được giảm thiểu khổ đau, không bị 
trần cảnh buộc ràng nhưng tâm chẳng chịu buông bỏ thì 
càng cầu càng bị buộc ràng thêm. Giống như Bàng Long 
Uẩn nói vào trong rừng rậm, tự mình kéo lôi dây mơ rễ 
má cột ràng lại, làm sao hết khổ? Thành ra muốn hết 
khổ là phải buông bỏ, phải cắt đứt, phải sáng suốt chiếu 
rọi để phá tan những mối gút. 

Phật dạy tất cả ân oán nên mở, không nên buộc. 
Chúng ta thường nghe nói “Lấy ân trả oán, oán ấy tiêu 
tan. Lấy oán trả oán, oán càng chập chùng”. Ví dụ mình 
biết người kia không ưa mình, thì nên xét thêm có lễ vì 
nguyên nhân nào đó, nếu không ở đời này thì cũng do 
đời trước ta làm khổ họ nên bây giờ vừa thấy nhau là 
người kia oán giận mình. Bây giờ mình biết tu rồi nên 
cởi ra, không cố chấp, không gây tạo thêm oan nghiệp 
nữa. Họ không ưa mình nhưng ta không ghét họ, sống 
bình thường vui vẻ, nếu họ gặp khó khăn ta sẵn lòng 
giúp đỡ. Đó là chuyển nghiệp, như thế oán thù tự nhiên 
tiêu mất. Đây gọi là lấy ân trả oán. Chứ còn biết người 
ta ghét mình, ta đối xử xấu lại thì họ càng ghét thêm nên 


nói “lấy oán trả oán, oán càng chập chùng”. Nên nhớ chỉ 
có tình thương mới chan trải và xóa tan được hận thù. 
Nếu tất cả chúng ta hiểu và hành đúng lời Phật dạy thì 
cuộc sống thật thoải mái. 

Trong kinh có dẫn câu chuyện thế này. Một đoàn 
xiếc nọ đi trình diễn ở thành phố. Trong đoàn xiếc có 
một cô gái rất đẹp và cũng là diễn viên xuất sắc nhất. 
Nhiều thanh niên trai tráng rủ nhau đi xem xiếc. Trong 
số đó, có một chàng trai trí thức lại tơ tưởng, mơ mộng 
cô gái. Anh ta tìm cách làm quen và cuối cùng cưới 
được cô nàng. Nhưng vì cô vốn là diễn viên đoàn xiếc, 
nên dù lập gia đình rồi cũng không thể bỏ nghề. Vì vậy 
buộc lòng anh chàng nọ phải theo vợ làm diễn viên đoàn 
xiếc. Kể từ đó hai vợ chồng đi trình diễn để kiếm sống. 

Cô vốn đã thành thạo trong nghề, còn người 
chồng mới vào nghề nên rất luộm thuộm, vụng về. Lúc 
đầu cô không nói gì, nhưng dần dần cô lại than trách: 
“Trời ơi, sao anh tệ quá! Làm thế thì tiền đâu mà sống”. 
Một lần hai lần, anh bổ qua, nhưng nghe vợ than phiền 
mãi anh bị xúc phạm. Anh nghĩ “mình vì thương cô gái 
làng xiếc nên phải chấp nhận đời sống như vậy. Bây 
giờ cô ta trở lại khinh thường mình. Từ đó anh không 
nói gì hết, cố gắng tập luyện và cuối cùng trở thành một 


diễn viên xuất sắc. 


Người vợ bấy giờ có con có cái nên tài nghệ 
xuống cấp. Anh này còn trai trẻ, phần siêng luyện tập 
nên tài nghệ càng tăng tiến. Cuối cùng do sự cách biệt và 
thương tổn quá lớn giữa hai vợ chồng, họ đành chia tay, 
gia đình đổ vỡ không thể hàn gắn được. Chia tay rồi, 
anh lập một đoàn xiếc riêng. Một hôm trở về lại thành 
phố ngày xưa cô vợ đã trình diễn. Đoàn xiếc của anh tới 
đâu được mọi người hoan nghĩnh tới đó, thành công rực 
rỡ. 

Bất thần hôm ấy, đức Thế Tôn dẫn một đoàn Tỳ- 
kheo đi khất thực ngang qua chỗ anh trình diễn. Gặp 
anh, đức Phật hồi: 

- Có phải anh là đoàn trưởng đoàn xiếc không? 

Anh đáp: 

- Thưa phải. 

- Anh diễn xuất sắc nhất phải không? 

- Thưa phải. 

- Được nhiều người hoan nghinh lắm phải 
không? 

- Thưa phải. 

- Hồi trước, anh đã tỪng đi coi một cô gái đẹp 
diễn xiếc và ưa thích lắm phải không? 

- Thưa phải. 

- Anh và cô gái đó thương nhau nên đã thành vợ 


chồng, sanh con đề cái phải không? 

- Thưa phải. 

- Sau đó xảy ra việc gì? 

- Bạch đức Thế Tôn, đổ vỡ ạ! 

- Anh có trình cái màn đó cho thiên hạ xem 
không? 

- Thưa không, nhưng tất cả những nỗi uất ức 
đều có len lỏi trong những lúc con biểu diễn. 

- Như vậy là anh đã trình diễn hết cả rồi. 

Tới đây đức Phật nói tiếp: 

- Hãy xã bổ những việc đã qua, hãy xã bổ những 
øì trong hiện tại và hãy bước sang bờ bên kia. 

Với câu nói ấy, đức Thế Tôn muốn cho anh trở 
thành một tài nghệ tuyệt luân. Đã là người diễn viên 
xuất sắc thì tại sao trong những pha biểu diễn lại lồng 
vào những nỗi uất ức, căm hận? Cứ hồn nhiên mà trình 
diễn thì mới có thể đặc sắc được. Đức Phật dạy xả bỏ 
những øì đã qua, nhữỮng øì trong hiện tại và hãy bước 
sang bờ bên kia. Nghĩa là anh hãy đứng lên và cống hiến 
trọn vẹn tài nghệ của mình cho tất cả mọi người, đừng 
lồng vào đó tâm trạng gì hết, thì mới có thể gọi là diễn 
viên xuất sắc, tuyệt vời nhất. 

Bấy giờ chàng thanh niên trưởng đoàn xiếc liền 
quỳ xuống chấp tay khẩn thỉnh: 


- Bạch đức Thế Tôn, xin Ngài hoan hỞ cho con 
làm đệ tử và được xuất gia làm Tỳ-kheo. 

Bởi vì anh nghĩ muốn an nhiên giải thoát, không 
vướng cái này, không mắc cái kia, không kẹt trong quá 
khứ, hiện tại, vị lai... chỉ có cách xuất gia tu hành thanh 
tịnh, mới có thể tỈnh sáng hồn nhiên như thế. Nhờ sớm 
thức tỉnh và dứt khoát cởi bỏ tất cả, nên tu hành chẳng 
bao lâu, vị Tỳ-kheo ấy liền chứng Thánh quả. 

Kể câu chuyện này tôi muốn nhấn mạnh sự tỉnh 
thức trong mỗi chúng ta. Ai ai cũng có trí tuệ chân thật, 
chỉ cần biết phát huy và duy trì sự tỉnh thức đó, thì 
chúng ta hết mê. Tuệ giác đã phát sinh thì chấm dứt sanh 
tỬ, giải thoát an vui. 

Chúng ta tu thiền nên nhớ rõ điều này, thiền là sự 
sống. Sống tỈnh thức, không bị vướng mắc, không lầm 
lẫn bất cứ một hiện tượng nào, đó là sống thiền. 


CHUYỂN TÂM MÊ 


Buổi sinh hoạt hôm nay chúng tôi nói về những 
mắc mứu của tâm. Trong công phu tu hành, có những 
vấn đề nếu chúng ta không gặp các bậc thầy dày dặn 
kinh nghiệm thì khó mà cởi mở, hóa giải được. Vì vậy 
có rất nhiều người càng tu càng phiền não, càng đi chùa 
càng thấy bực bội. 


Thật ra tu hành là để tháo gở những vướng mắc 
của mình. Làm sao càng tu ta càng phấn khởi, càng 
hưởng được nhiều an lạc. Như người chuyên về kinh 
điển, nghiên cứu học tập thì được pháp lạc. Người 
chuyên tâm hành trì thiền định thì được thiền duyệt 
khinh an. Song dù tu pháp nào, nhất định chúng ta phải 
cởi bỏ những mắc mỨứu trong tâm. Trước khi bàn về 
những mắc mứu nơi tâm, tôi kể chuyện một vị Thiền sư 
thế này. 

Thiền sư Trí Hoàng tham học ở chỗ Ngũ Tổ, tự 
cho đã được chánh thọ, mới cất am nhập thất hai mươi 
năm. Đệ tử của Lục TỔ là ngài Huyền Sách, nghe danh 
Trí Hoàng Ở trong thất hai mươi năm nên tìm đến thăm, 
hỏi: 

- Ngài ở đây làm øì? 

- Nhập định. 

Huyền Sách hỏi: 

- Ngài nói nhập định là có tâm nhập hay không 
tâm nhập ? Nếu không tâm nhập thì tất cả vô tình cổ cây 
ngói đá nên được định, nếu có tâm nhập thì tất cả loài 
hữUu tình hàm thức cũng nên được định. 

Trí Hoàng bảo: 

- Tôi chính khi nhập định chẳng thấy có tâm và 
không tâm. 


- Chẳng thấy có tâm và không tâm tức là thường 
định, sao lại nói có xuất nhập, nếu có xuất nhập tức là 
không phải Đại định. 

Ngài Trí Hoàng không trả lời được. Giây lâu mới 
hỏi: 

- Thầy kếu thừa ai ? 

- Thầy tôi là Lục Tổ ở Tào Khê. 

Ngài Trí Hoàng hỏi: 

- Lục Tổ lấy gì làm Thiền định? 

Ngài Huyền Sách đáp: 

- Thầy tôi nói: Diệu trạm viên tịch, thể dụng như 
như, năm ấm vốn không, sáu trần chẳng phải có, chẳng 
ra chẳng vào, chẳng định chẳng loạn, tánh thiền không 
trụ, la trụ thiền tịch, tánh thiền không sanh, ha sanh 
thiền tưởng, tâm như hư không cũng không có cái 
lượng của hư không. 

Ngài Trí Hoàng nghe lời nói ấy bèn đi thẳng đến 
yết kiến Lục Tổ. Lục Tổ hỏi: 

- Nhân giả từ đâu đến? 

Ngài Trí Hoàng liền thuật lại đầy đủ duyên 
trước. Lục Tổ bảo: 

- Thật như lời đã nói. Ông chỉ tâm như hư không 
mà chẳng có kiến chấp không, ứng dụng không ngăn 
ngại, động và tịnh đều không tâm, tình phàm thánh đều 


quên, năng sở đều dứt, tánh tướng nhƯ như, không có 
lúc nào mà chẳng định. 

Ngài Trí Hoàng ngay nơi đây liền đại ngỘ, hai 
mươi năm đã được tâm, trọn không ẳnh hưởng. Đêm ấy 
ở Hà Bắc, dân chúng nghe trong hư không có tiếng nói: 
“Thiên sư Hoàng ngày nay được đạo.” Ngài Trí Hoàng 
sau đó lễ từ trở về Hà Bắc, khai hóa bốn chúng. 

Câu chuyện của Thiền sư Trí Hoàng cho chúng ta 
một chút kinh nghiệm trong việc tu hành. Nếu chúng ta 
làm việc gì, tu tập pháp môn nào, mà trong lòng còn 
chấp, còn vướng thì chưa hoàn toàn giải thoát, thanh 
tịnh. Có thanh tịnh chăng nữa thì cái thanh tịnh đó chỈ ở 
mé bên này hoặc bờ bên kia, chưa phải rốt ráo. Các kinh 
điển Đại thừa thường mượn hình ảnh khúc gỖ trôi trên 
dòng sông để nói lên điều này. Nếu khúc gỖ trôi giữa 
dòng, không bị vướng bờ bên này hay kẹt bờ bên kia, 
không rã mục, không bị người ta vớt lên, như thế đẳm 
bảo khúc gỗ đó sẽ tới bờ tới bến. 

Việc tu hành của chúng ta cũng vậy. Tu pháp nào 
của Phật dạy cũng đều tốt cả, nhưng với điều kiện là 
đừng mắc bên này, vướng bên kia, đừng bị chết ngộp 
trong pháp đó. Như thế mới đẳm bảo ta đến nơi đến 
chốn, thực sự hưởng được giá trị thiết thực của đạo 
pháp, hay nói cách khác là thể nghiệm được thiền 


duyệt, pháp hŸ thanh tịnh. Cho nên quan trọng là ở tâm 
của chúng ta. Khi lòng không yên, còn mắc mứu việc 
này việc khác, ta làm bất cứ chuyện gì dù nhÖ thôi, cũng 
không có kết quả, huống chi việc tu hành cầu thoát ly 
sanh tỬ. 

Chúng ta thường nghe các Thiền sư nói thiền 
không có một pháp thật cho người. Ai mắc mứu bởi các 
cảnh duyên hiện tượng bên ngoài, các Ngài chỉ cho 
phương thức cởi bổ những thứ đó, chứ không có một 
pháp cố định nào. Nên khi đã phát huy trí tuệ Bát-nhã rồi 
thì đối với các pháp ta tự tại vì thấy chúng không cố 
định. Đó là yếu chỉ mà người tu chúng ta cần phải nắm 
vững. 

Hành công phu để trở về với tâm như như, rỗng 
rang sáng suốt nhưng ta chớ nắm giỮ cái ý tưởng về 
như như, về rỗng rang sáng suốt. Nghĩa là chỈ khi nào ta 
không kẹt vào các trạng thái an lạc, pháp hỷ thì ta mới 
thật sự an lạc. Đừng để tâm khởi lên một ý niệm gì về 
những điều đó mới có thể chứng nghiệm được nó. 
Chúng ta thấy một Thiền sư trải qua hai mươi năm công 
phu tu tập như thế, nhưng trong tâm còn chút sở chấp về 
công phu ấy nên bị chướng ngại, không thể thấy đạo. Vì 
vậy người tu phải dẹp hết tất cả mọi vọng niệm, dù là 
vọng niệm Phật pháp cũng không thể chấp giữ mới 


mong gần được đạo. 

Như Hòa thượng dạy pháp “biết vọng”. Tất cả 
những dấy niệm, ta biết nó là vọng, không theo, không 
mắc mứu nó, nghĩa là không nắm bắt, không khởi một 
niệm øì về nó. Nó là vọng tưởng, ta không chấp nhận 
nó, không lầm chạy theo nó là tốt. Đến khi tất cả những 
dấy niệm đó lặng xuỐng, cái trí dụng của mình cũng 
phải lặng. Chứ không thể nào pha đèn mãi, khi tên trộm 
không còn. Pha như thế có khi mình trở thành không tỉnh 
táo, sẽ lâm vào tình trạng anh chàng bị mất búa. Chuyện 
kể có anh chàng bị mất búa; anh ngồi trong nhà nhìn ra, 
thấy tất cả mọi người qua lại đều là kể trộm búa của 
anh cả. 

Cũng thế, chúng ta quý trọng Phật pháp, vì đó là 
kinh nghiệm của chư Phật chư Tổ tu tập đã được an lạc 
giải thoát thực sự, dạy lại cho mình nên ta quý trọng là 
đúng. Nhưng phải biết quý trọng như thế nào cho có lợi 
ích, chứ không thể như kể qua sông lên bờ rồi, mà vẫn 
vác thuyền trên vai mãi. Là Phật tử, ta quý trọng lời Phật 
dạy, nhưng chấp chặt vào đó rồi bắt buộc thiên hạ phải 
theo mình là cố chấp, không đúng như ý Phật dạy. 
Người nào quan niệm như vậy sẽ phiền não dài dài. 

Các vị đã có kinh nghiệm, có hiểu biết Phật pháp, 
có sự tu tập và được an lạc, đối với những người trong 


gia đình chưa tin chưa hiểu Phật pháp, quí vị đem pháp 
ra nói hoài, chắc chắn họ sẽ nói quý vị không bình 
thường. Do đó các Thiền sư thường bảo: “Không gặp 
kiếm khách chớ nên trình kiếm, chẳng phải nhà thơ chớ 
hiến thơ” là vì vậy. Chỉ những người đồng chí đồng 
hạnh, có sự cẩm thông thì ta bàn bạc trao đổi mới có kết 
quả tốt đẹp. 

Những mắc mứu trong tâm nếu ta không chuyển 
được, thì xem như đầu hàng phiền não trần lao. Tỉnh 
thần tu Phật là có thể chuyển được vọng tâm của mình, 
cụ thể là chuyển tâm si thành tâm trí tuệ sáng suốt. Nếu 
không chuyển được những tăm tối si mê thì quả thực sự 
tu hành của mình không dính dáng øì hết. Vì sao? Vì 
tụng kinh thật nhiều mà đối duyên xúc cảnh vẫn bị cảnh 
kéo lôi, phiền não đầy dẫy thì kinh có tác dụng gì đâu. 
Ngôi thiền nhiều năm nhưng tham sân đến ta không làm 
chủ được, cứ bị nó kéo lôi thì rõ ràng công phu hành 
thiền của mình chẳng có chút kết quả nào. 

Cho nên chúng ta bổ ra cả một cuộc đời để tu 
hành mà không chuyển được những tăm tối, cù cặn, 
nhiễm ô thì thật luống uổng một đời tu hành. Những 
điều trong kinh dạy rất thông thường mà chúng ta làm 
không được. Ví dụ Phật dạy ta bị người nói xấu, mình 
liền xét lại có phải ta đã phạm sai lầm như thế không, 


chứ đừng ghét giận người nói xấu mình. Hoặc người ta 
nói mình ác, mình tham, mình sân... ta liền nổi giận tức 
là chứng minh người kia nói đúng. Nhớ lời Phật dạy, 
biết ngôn ngữ vốn không thật, để lòng làm chi cho nhọc. 
Không thể nào người ta nói con trâu mình liền thành con 
trâu. Tất cả ngôn ngữ đều từ tâm vọng tưởng phát ra, đã 
là vọng tưởng thì đâu có thật. Nếu thấy được như thế, 
sống được như thế thì ta an lạc tức khắc, lúc nào trước 
mặt mình cũng là Phật, Bồ-tát, thì còn ai chửi bới nữa. 

Tu là chuyển mê thành trí. Vì vậy pháp của Phật 
dạy là để chúng ta áp dụng tu tập dần dần dứt phiền 
não, được giải thoát an vui. Chứ không có một đẫng nào 
ban sự giác ngộ giải thoát cho chúng ta cả. Phật nói tất 
cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng từ lâu bỏ quên 
nên bị mờ bởi những lớp cù cặn phủ lên. Bây giỜờ chúng 
ta gột bỏ những lớp đó ra, phát huy tánh sáng suốt sẵn 
có của mình, tức thì được an lạc giải thoát thôi. 

Chuyển những cù cặn si mê tăm tối tức là chuyển 
nghiệp vậy. Ví dụ hồi sáng quí vị đi chùa, lỡ đi con 
đường lầy lội. Khi về, biết có con đường sạch hơn thì 
quí vị đi con đường đó, chứ dại gì phải lội con đường 
sình lầy trước. Đó là chuyển. Nhưng đối với nghiệp, 
muốn chuyển phải có quyết tâm mới được. ChỨ nói 
chuyển mà lương ương không chịu chuyển thì phiền não 


khổ đau vẫn đầy bụng như thường. Bởi phiền não đầy 
bụng nên người ta nói gì mình cũng bực, ai đụng tới 
mình cũng nổi sân. Lúc nào ta cũng trong tư thế nổ tung 
thì ai mà dám lại gần. Tu hành như vậy thật dở vô cùng. 
Ta không sắp đặt được một buổi sáng bình minh có gió 
mát chim reo thì làm sao hít thở, làm sao sống nổi, nói gì 
an lạc giải thoát! 

Cho nên muốn được an lạc, tự mình phải hóa giải 
sửa đổi những nghiệp xấu. Ta tu tỪng bước, được an 
lạc từng chút gọi là phần giác. Ví dụ sáng nay, mình ấn 
định từ bẩy giỜ tới tám giỜ, tuyệt đỐi ai nói gì nói, ai 
làm gì làm, ta vẫn giữ trạng thái buông xả, an lạc, bình 
ổn. Tập được một giờ hai giờ, dần dần tiến lên một 
ngày hai ngày, rồi hàng tháng hàng năm, nhất định ta sẽ 
buông bỏ được, không để dính mắc với các cảnh duyên. 
Như thế là ta có thể tự sắp đặt được cho mình rồi đó. 
Khi ấy vẫn đi chợ, vẫn nấu ăn, vẫn tiếp khách... làm tất 
cả công việc nhưng không mắc mứu øì hết, lòng thẳnh 
thơi vui về. Đó là việc tu từng bước tăng tiến. 

Phật nói người nào nắm tay lại cố chấp, đó là 
người ngoại đạo, không phải đệ tử Như Lai. Chúng ta 
là con trai con gái của Phật, thì phải buông ra. Chỉ một 
việc buông thôi, trên xe cũng buông, đi bỘ cũng buông, 


ăn cơm cũng buông, lúc nào cũng buông được hết. Hòa 


thượng Viện trưởng cũng thường dạy người tu là phải 
buông xả, phải có trí tuệ, đừng mắc mứu vào bất cứ thứ 
øì hết, nhất định sẽ được an lạc. Thiền sư Đạo An, Trụ 
trì kế ngài Quy Sơn, sau một thời gian tu tập dài lâu, 
Ngài nói: “Bây giờ con trâu trắng cỦa ta sỜ sỜ trước 
mắt, đuổi cũng không đi”. Đó là thể hiện tâm thái an lạc 
bình thắn, không bị động bởi bất cứ thứ gì nữa. 

Chúng ta chuyển được, buông xẳ được tâm si mê, 
sống bình ổn, ngay đó là Phật, cầu Phật ở đâu nữa? Từ 
sáng cho tỚi trưa tới chiều, nghe gì ta chỉ nghe bình 
thường, tức là Phật hiện tiền. Ta đang tiếp khách Phật 
cũng ngồi trước mình, đang nấu cơm, đang làm tất cả 
công việc, Phật đều cùng một bên mình. Nghe, thấy, 
ngửi, nếm, xúc chạm hay nói một cách khác là các giác 
quan của ta khi tiếp cận với cảnh duyên, tâm bình thẳn 
an ổn, không tán loạn giao động hoặc vui hoặc buồn, 
ngay đó là Phật hiện tiền, không cần cầu tìm ở đâu hết. 
Đó là chúng ta sống được với ông Phật của chính mình. 

Chuyện Nhật kể về một tên cướp nổi tiếng hung 
dữ. Bất cứ ai đi trên đường, hắn nhìn là biết kể đó có 
của hay không có của. Khi hắn đã quyết tâm cướp của 
ai thì nhất định người đó không thể thoát khổi. Thiên hạ 
kinh sợ, chẳng ai dám động đến, nhưng cuối cùng hắn 
cũng bị sa lưới pháp luật. Song nhờ có biệt tài đoán 


người không sai, nên hắn không bị giết mà chỉ mang án 
tù chung thân. Bộ phận an ninh dùng hắn vào việc nhận 
dạng tội nhân. Mỗi ngày tội nhân đi ngang trước mặt để 
hắn nhìn, và báo cho cấp chỉỈ huy biết kể ấy ra sao. Càng 
tham gia công tác này hắn càng được đắc dụng. Cho nên 
nói Ở tù nhưng thật ra hắn trở thành một quan chức 
trong nhà tù. 

Được một thời gian lâu, hắn thấy cuộc đời đã qua 
của mình, từ một tên cướp nổi danh, bây giờ tiếp tục 
làm nghề chỉ chổ nọ kia. Tự thấy tội lỗi nhiều quá, nên 
hắn hối cải phát tâm muốn làm điều lành. Vì vậy hắn 
học nghề tạc tượng, làm phù điêu, tạo cái đẹp cho xã 
hội và con người. Hắn muốn tập trung khả năng trí lực 
của mình tạo một hình ẳnh gây được niềm vui cho mỌi 
người để đền bù lại tội lỗi hắn đã gây đau thương mất 
mát cho biết bao người trong thời gian trước. Cuối cùng 
hắn trở thành một nhà điêu khắc tuyệt vời với bức 
tượng đức Phật của mình. TỪ đó hắn chuyên tạc tượng 
Phật, Bồ-tát. Càng tạc hắn càng thâm nhập đức từ bi và 
trí tuệ của các Ngài. Thế là dần dần hắn trở thành một 
nhà hiền triết với tâm hồn cao thượng từ sự thâm cẩm 
Phật pháp ấy. Hắn thật sự trầm tĩnh, thanh thoát, sống 
bình ổn an nhiên với tất cả những gì mình có. Không ai 
có thể ngờ tỪ một tên cướp khét tiếng, hắn đã trở thành 


một điêu khắc gia nổi danh và rất được người đương 
thời ngưỡng mỘộ. Và hơn thế nữa, hắn đã đạt đến đỉnh 
cao nhất của sự thành công, đó chính là giải thoát tất cả 
mọi triền phƯợc, giác ngỘ an vui ngay trong hiện đời. 

Qua câu chuyện, chúng ta thấy rõ những øì tốt 
đẹp, thánh thiện không phải ở đâu đem đến, mà do sự 
chuyển đổi từ chính mình. Một tên cướp hung dữ như 
vậy, khi đã chuyển tâm có thể phát huy tánh tốt đến đỉnh 
cao nhất là trở thành người giác ngộ. Đây là yếu chỉ để 
chúng ta tu. Trong cuộc sống, tất cả công việc mưu sinh 
bận rộn khiến chúng ta đánh mất mình. Bây giờ muốn 
nhận diện lại mình, cũng phải từ đó mà nhận, không có 
con đường nào khác. Phật Tổ dạy, chúng ta không thể 
nào tìm được sự an lạc khi vướng mắc hay chối bổ các 
duyên. Phải ngay đó mà tỉnh thức, mà chuyển đổi. Cho 
nên quí vị đừng nghĩ rằng, bao giờ hết vọng tưởng, chÏỈ 
cần biết vọng tưởng không thật, không phải mình. Thế 
thôi. Ta ngồi trên đỉnh cao để nhìn thấy tất cả mọi thứ 
qua lại rõ ràng mà không can dự vào. Được vậy, ngay 
đây là cuộc sống an lạc giải thoát. 

Với quan niệm như vậy, cái nhìn như vậy, kiểu 
sống như vậy, chúng ta có thể bắt gặp được hương vị 
giải thoát, dần dần ta thực sự sống an lạc giải thoát. 
Muốn tiếp cận sự rạng ngời, siêu thoát của Phật, Bồ-tát 


thì trong lòng chúng ta phải siêu thoát trước đã. Chứ 
lòng mình còn mắc mứu đủ chuyện, chưa chuyển được 
thì nhất định sẽ không được gì cả. Nên nhớ việc này chỉ 
riêng ta thầm nhận thôi, người bên ngoài không sao biết 
được, cho nên cũng không cần phải nói ra. 

Ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến sự cần mẫn, 
siêng năng liên tục của người tu Phật. Làm bất cứ việc 
gì mà không cần mẫn, không liên tục, không kiên quyết 
thì không thể thành công được. Nếu có cũng chưa phải 
là cái thành công trọn vẹn, có giá trị. Vì thế người 
phương Tây thường nói không có sự thành công nào có 
giá trị mà không đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt. Sự tu 
tập của chúng ta cũng vậy, kiên quyết liên tục hành trì 
một cách cần mẫn là điều không thể thiếu được. 

Bây giờ chúng ta nghiệm lại xem việc tu học của 
mình có cần mẫn chưa hay lúc vui thì tu, khi buồn thì 
chán nản, thối thất. Chừng đó Phật, Bồ-tát ngồi trên bệ 
nhện phủ bụi giăng, nhang cũng không thèm đốt, nói gì 
tụng kinh bái sám. Bồ Phật như vậy thì tu biết đến bao 
giờ mới gặp Phật? Cho nên người con Phật phải có sự 
nhận hiểu, thể nghiệm đúng Phật pháp. Nhờ Phật pháp 
chuyển hóa từ tâm xấu thành tốt, dần dần loại bỏ hết 
những cù cặn trong tâm ta mới được an lạc, giải thoát. 
Vì vậy đòi hỏi phải có sự cần mẫn liên tục, siêng năng 


liên tục, gan dạ, quyết tâm, vui cũng tu mà khó khăn 
mẫy cũng tu. 

Điều này không phải khó khăn quá, quí vị sắp xếp 
và áp dụng trong một thời gian thành nếp rồi sẽ thấy nó 
dễ dàng. Ví dụ đêm hôm có chút suy nghĩ ta mất ngủ, 
sáng ăn không được nên hơi khó chịu. Tuy nhiên đến giờ 
ngồi thiền, mình không thể thoái thác vì chuyện mất ăn 
mất ngủ mà nghỉ thời khóa tu tập. Không khỏe thì tu 
theo kiểu không khỏe, buồn bực thì tu ngay trong cái 
buồn bực đó. Phấn chấn lên mặc áo lễ Phật, ngồi thiền, 
tự nhiên ta cảm thấy bớt mệt mỗi và dần dần có niềm 
vui, thế là mình đã tự chiến thắng rồi. Một lần chiến 
thắng như vậy, một lần phấn phát thêm. Công phu càng 
vững, niềm tin càng sâu, điều đó chắc chắn không sai. 

Ky nhất là thái độ xìu xìu Ểnh ểnh, chiều theo nhu 
cầu của bản thân, chiều theo hoàn cảnh mà thoái thất 
việc tu tập. Chúng ta nghiệm kỹ xem thân này không khi 
nào khỏe mạnh hoàn toàn, không lạnh thì nóng, không 
bệnh này cũng bệnh khác. Nếu ta cứ nắn nản buồn 
buồn, thì bệnh càng thêm bệnh, làm sao tu tập được. 
Với các bệnh như thế, không có Bác sĩ nào trị nổi, gọi là 
hết thuốc chữỮa đó. Cho nên người tu tuyệt đối không 
nên có thái độ như thế. Càng thấy không khỏe không 
vui, ta càng phấn phát nỗ lực, cần mẫn tích cực hơn 


trong pháp tu. Như thế mới có thể hóa giải phiền não, 
hóa giải nghiệp tập của mình được. 

Đạo Phật dạy con người sửa đổi tu tập ngay tỪ 
bản thân mình. Chủ yếu từ tâm, chuyển hóa được tâm 
xấu thì tất cả đều tốt. Chứ chuyển đổi phương hướng 
bên ngoài không có ảnh hưởng gì đâu. Nên nhớ dùng 
phương tiện mà không biết đó là phương tiện, chúng ta 
sẽ bị lún, bị kẹt ở phương tiện thì cũng quanh quẩn 
trong các thứ kiến chấp mà thôi, trọn không lợi ích gì. 

Lại nữa chúng ta hay có bệnh đổ thừa. Như mình 
đi làm về nghe có mùi rượu, người thân hỏi tại sao? Nói 
bữa nay vui quá, mấy bạn mời uống một chén. Ngày 
mai đi làm về nghe mùi rượu nặng hơn, hỏi tại sao? Nói 
bữa nay buồn quá, nên uống với bạn ít chén giải sầu. 
Cái vui cái buồn cứ xoay vần đưa ta vô quán. Đến một 
lúc về nhà say bí tỈ, hỏi tại sao? Nói bữa nay tự vô quán, 
không ai mời hết, tự mình chi tiền mời mình nhậu cho 
quên đời. 

Những người nghiện rượu thường đổ thừa tại 
thế này thế kia, tại vợ tại con nên tôi mới hư hồng. Hồi 
cha mẹ sanh ra tôi không có nghiện rượu, không nghiện 
xì ke ma túy bao giờ. Đến thời đi học rồi thành nhân tôi 
hoàn toàn tốt. TỪ khi lập gia đình, bắt đầu tiếp cận với 


cuộc đời, bạn bè rỦ rê mới ra nông nỗi này... Ta có 


muôn vàn lý do để đổ thừa. Thói xấu đó từ đâu mà có? 
Do tập quen, do không làm chủ, cứ lấm láp dính vào rồi 
tỪ tỪ lún sâu trong đó, trở thành người hư hồng. 

Cho nên Phật dạy sửa từ tâm, từ những ý niệm 
vừa dấy khởi trong lòng, chuyển ngay những cái đó. 
Như Phật tử thọ năm giới, hàng xuất gia chúng tôi thỌ 
nhiều hơn, để làm gì? Để rào dậu, khống chế, giữ gìn 
cho ta không phạm sai lầm, luôn tỉnh thức sửa đổi từ 
những tâm niệm nhỏ. Nếu ai nấy đều chỉnh đốn ngay từ 
lúc vừa dấy niệm ban đầu thì giới luật cũng bằng thừa. 
Nhưng vì chúng ta dễ duôi, không tự chủ, lại thích đổ 
thừa nên Phật mới chế giới nhiều như vậy. Tại mình 
không sáng nên bị vướng vấp cái này cái kia, chứ không 
thể đổ thừa cho ai cả. 

Bây giờ chúng ta phải nhận rõ căn bệnh của 
mình, rồi theo toa của Bác sĩ uống thuốc cho lành bệnh. 
Việc tu hành là thế, biết mình có bệnh tham, bệnh sân, 
bệnh si v.v... theo các pháp Phật đã dạy, ứng dụng pháp 
ấy tu tập cho đến khi nào không còn tham lam, nóng 
giận, si mê nữa mới thôi. Người biết tu hay là người 
sáng suốt, bình tĩnh nhận lại chính mình, đồng thời loại 
ra những gì không cần thiết. 

Chúng ta phải biết buông bỏ, những gì không 
thích hợp, không đúng, không tốt đẹp, ném quách hết đi, 


để lòng chúng ta rÕng rang sáng suốt, thì mới mong có 
cuộc sống bình thắn an vui. Hiện thời chúng ta đang 
ngược xuôi, nên đã bỏ quên những gì hồn nhiên vô tư 
vốn có của mình. Điều tôi muốn nói ở đây là chúng ta 
không thể đổ thừa cho hoàn cảnh hay cho bất cứ ai 


ngoài mình. 


Trong sự hiện đời này, ta chưa lần nào gây tạo 
những nhân xấu nhưng vẫn gặp nhiều trở ngại, đố ky 
thì biết trong nhiều đời trước, chắc chắn mình đã gây 
tạo nhân không tốt. Quán sát như thế ta sẽ không phiền 
trách ai, mà còn can đảm nhận trách nhiệm về mình, 
chấp nhận trả nghiệp, chuyển nghiệp, đó là ta biết tu, 
biết Ứng dụng lời Phật dạy. Như mình thiếu nợ người 
ta, người ta đến đòi thì phải trả, chứ đâu thể nói ngược 
được. Đã có nợ với nhau thì phải trả, trả rồi mới hết nợ. 
Ngược lại không chịu trả mà cứ chửi bới chủ nợ, kêu 
trời kêu đất thì nợ chồng thêm nợ, không bao giỜ vơi. 

Trong cuộc sống này chúng ta đã vay nợ biết bao 
nhiêu, phải không? Nợ nần oan khiên túc trái thật nhiều, 
được dịp trả sao ta không trả cho rồi. Cho nên gặp 
người đối xử xấu với mình, ta phải cám ơn vì nhỜ họ 
mà ta trả được một mối nợ. Hiểu như thế thì sống trên 
đời này không có vấn đề gì hết, lúc nào ta cũng đầy đủ 
bản lĩnh và trí tuệ để chuyển hóa chính mình. Như vậy 
là ta thành công rồi. Tuy nhiên điều này đòi hồi chúng ta 
phải có trí lực và đũng lực mạnh mẽ mới được. Thành 
ra chỗ này phải biết đem đạo lý vào trong cuỘc sống 
mới có thể thực hiện nổi. 

Trong võ học có một loại thủ pháp, là khi người 
ta dùng một lực cực mạnh đánh mình thì bắt buộc ta đón 


trả lại bằng một lực thật nhu nhuyễn, thật nhẹ nhàng, 
thì tự nhiên lực cực mạnh kia sẽ mất thăng bằng và họ 
tự bại trận. Ngược lại ta dùng một sức mạnh để đối 
kháng lại thì không chắc gì chiến thắng được, nếu lực 
đối kháng của ta chưa đúng mức. Chỗ này người học 
Phật chúng ta phải có chiêm nghiệm thật kỹ để gầy 
dựng cho mình một cuộc sống bình ổn. Tôi nói thật 
nhiều về điều này để cuối cùng quy về cái tâm của 
chúng ta. Chúng ta biết cởi bỏ, gột rửa, loại đi những gì 
không cần thiết thì tự nhiên an ổn thôi. Đó là cách tu 
thiết thực nhất. 

Phật Tổ thường bảo chúng ta có một tâm thể 
sáng suốt, không hình không tướng. Các Thiền sư nói 
chúng ta có bản lai diện mục, chân tâm, Phật tánh luôn 
sẵn bên mình, không vắng thiếu bao giờ. Nếu ta nhận 
được và sống với nó thì hết khổ. Bởi sống được với nó 
thì ta không còn ngƯợc xuôi, mắc mu, lăng xăng điên 
đảo với mọi thứ bên ngoài cũng như vọng tưởng trong 
tâm. Người sống bình thắn an nhiên tự tại là giác ngỘ 
giải thoát rồi. Bấy giờ cũng không cần nói chân tâm 
thanh tịnh hay bản lai diện mục gì gì, chỈ là hồn nhiên 
mặc áo ăn cơm, lòng thanh thẳn như mây nổi, chẳng 
bận rộn với thế tình. Như vậy không thích sao ! 


Tuy nhiên trong giai đoạn này, chúng ta còn bận 


rỘn ngược xuôi thì phải tỪng bước tu tập để nhận lại 
tâm thể của mình. Trong nhà thiền gọi ngộ tức là nhận 
lại bản lai diện mục của mình. Được thế thì chúng ta 
hiện sống với Phật, bản thân chúng ta là Phật, tất cả 
mọi sinh hoạt đều là Phật sự, là giải thoát. Cho nên 
Thiền sư Đại An Ở núi Quy nói “Con trâu trắng sỜ sờ 
trước mắt, đuổi cũng không đi”. 

Tóm lại, nếu tâm mê thì chúng ta là chúng sanh, 
tạo nghiệp luân hồi khổ sở, nếu tâm tỈnh sáng thì chúng 
ta là Phật, Bồ-tát, không bị kéo lôi ngược xuôi trong luân 
hồi sanh tỬ nữa. ChỈ tự tâm mình thôi. Yêu cầu là ta 
đừng mê, giản dị thế thôi. Đừng mê tức là đừng quên 
chính mình, đừng chạy theo bên ngoài thì ngay đó giác 
ngộ được giải thoát. Cho nên các Thiền sư dạy chúng ta 
phải trực nhận cái đó. Nó đã sẵn nơi mình, không phải 
cái gì bên ngoài mà chạy tìm cầu. Chỉ cần chúng ta 
chuyển tâm mê thì sống được với tánh giác của mình 
thôi. Đây chính mục đích cứu kính trong sự tu học của 
chúng ta vậy. 


QUÁN NIỆM CUỘC ĐỜI 
Nhân cảm khái về hình ảnh một chiếc thuyền trôi 
trên dòng sông, mà tôi có bài giảng hôm nay. 
Kinh Phật cũng có tả về một chiếc thuyền rất 


đông người, trôi trên dòng sông lớn. Mọi người trên 
thuyền đều đang vui về tươi cười, trong khi đó bên kia 
bờ sông, có một người lớn tiếng kêu gọi cẳnh giác rằng: 
“Dưới lòng sông nước xoáy rất nguy hiểm, coi chỪng 
chìm chiếc thuyền. Ngoài nước xoáy còn có những loài 
thủy quái và quỷ dỮ ăn thịt người. Nếu không chuẩn bị 
sẽ nguy hại đến tính mạng”. Người này kêu gọi gần 
như lạc giọng mà không ai để ý, cứ mặc tình đùa giỡn 
trên chiếc thuyền ấy. 

Người đứng trên bờ la lớn dụ cho đức Phật và 
những vị Thánh tăng. Bọn người vui chơi trên thuyền 
dụ cho chúng ta. Dòng sông chính là cuộc đời với những 
ái niệm vô tận. Ngài thấy những nguy hiểm cỦa cuộc 
đời đang rình rập chúng ta, nhưng bọn mình vẫn thẳn 
nhiên vui nhộn trên chiếc thuyền đang trôi giạt. Vì quá 
thương xót cho sự khờ dại ấy, nên các Ngài luôn luôn 
lập bày phương tiện để giúp chúng ta tỉnh lại, đừng bị 
não hại bởi dòng nước xoáy hay các loài quỷ dữ. 

Từ lâu rồi biết bao nhiêu bậc Thánh đã kêu gọi 
chúng ta hãy thức tỉnh, dừng lại cuỘc vui chơi nguy hại, 
nhưng ta nào có nghe. Nếu có nghe cũng không tỉnh 
được, không dừng được những cuộc vui ấy. Bởi lẽ 
chúng ta bị ái niệm, tình chấp sâu dày vô cùng vô tận 
buộc chặt nên khó thoát ra được sự sai khiến của nó. 


Những người đang vui đùa thích thú trên thuyền là chỉ 
cho sự vui thích trong chấp chặt của ái ngã. Trong 
những thứ chấp, chấp ngã là nặng nề trầm kha nhất. 
Phải có trí tuệ, thiền định thâm hậu mới trị được cái 
chấp này. 

Ái niệm, tình chấp là gì? Là những niệm ân ái, 
chấp trước theo thức tình khó có thể buông bỏ được. 
Chính những thỨ này buộc ràng và kéo lôi chúng ta đi 
trong sanh tử đời đời kiếp kiếp. Chúng không phải do ai 
đem đến mà là tự chúng ta sáng tác, rồi bị nó buỘc ràng 
ngược trở lại, làm cho mình chết trong đó không vươn 
lên nổi. Nói cho rõ, chẳng qua chỉ vì cái lầm ban đầu 
của chúng ta mà thôi. TỪ chỗ không sáng, không tỉnh, 
nhận lầm tất cả các hiện tượng lăng xăng trước mắt nên 
ta chạy theo nó. 

Ở đây chư Phật và các bậc thiện hữu tri thức kêu 
gọi chúng ta dừng lại, tỉnh lại. Hãy quán sát những øì từ 
lâu mình quan niệm, chấp chặt, nếu thấy chúng làm cho 
ta bất an bất ổn thì buông đi. Như vậy may ra con 
thuyền của mình sẽ không bị hại. Cụ thể là các Ngài 
bảo chúng ta hãy đề phòng cảnh giác hai thứ chấp thân 
và tâm. Tức là chấp thân này thật và chấp vọng tâm là 
thật. Quả thực hai thứ chấp này rất nguy hiểm. 

Xét cho cùng, thân này không có gì thật cả. Nếu 


thân là thật thì nó phải còn hoài, không bị hoại, không 
đổi dời. Nhưng từng ngày, tỪng giờ, từng tâm niệm, 
luôn luôn đổi dời và đổi dời hết sức nhanh chóng, giống 
như giòng nước xoáy vậy. Quý vị thử xem lại chính bẳn 
thân mình sẽ thấy, giờ trước đang khỏe, giờ sau bệnh 
hoạn bất thường. Không ai đoán trước được ngày mai 
của mình. Rõ ràng chúng ta không thể giỮ gìn được thân 
này nhƯ ý mình muốn. Cái không thật ta cho là thật, cái 
không giữ được ta cố giữ thì tự mình chuốc khổ thôi. 
Bao giờ giải trừ được những chấp thủ này, chúng ta 
mới hết khổ. 

Vì thế chư Phật mới hết sức hết lòng kêu gọi bọn 
mình. Chừng nào ta tỉnh và dừng lại được bước lưu 
linh, lang bạt của mình thì các Ngài mới yên tâm. Với 
tâm đại từ đại bi như vậy, nhưng đôi khi chúng ta giận 
ngược trở lại người đã thương muốn cứu vớt mình. Ai 
nhắc nhở, chỈ bảo mà thương tổn bản ngã của mình thì 
ta sẽ không tha đâu, cho dù đó Phật Tổ chi chi nữa. Tại 
sao vậy? Tại vì mình còn thấy thật. Cái lầm cơ bản là ta 
còn thấy mình thật, người thật, cảnh thật nên tất cả mọi 
vấn đề đều là sự thật. 

Thành ra ở đây chúng ta phải làm sao tháo gỡ 
kiến chấp sai lầm ấy mới có được con mắt thấy thủng 
vẫn đề. Những gì Phật nói không thật, chúng ta thấy 


quả thực nó không thật thì sẽ hết khổ tức khắc. Còn dù 
cho chúng ta có kêu cầu Thánh, Phật, các bậc thần linh 
giải quyết phụ những nỗi niềm cay đắng, nhưng chính 
bản thân mình chưa tháo gỡ được thì nhất định không 
có cách gì giải trừ được chúng. Cho nên vẫn đề then 
chốt ở đây là sự tháo gỡ nơi mỗi chúng ta. 

Chúng ta thử nghiệm xem cuộc đời có bao giỜ vui 
trọn vẹn không? Không khi nào. Hồi sáng cười thôi là 
cười, nhưng chút nữa giận thôi là giận. Một miếng ăn 
không vừa ý, một lời nói không hài lòng, một cử chỉ 
không thích hợp với ta là bực bội, tức tối, sân hận ngập 
trời. TỪ đó mà tạo nghiệp. Cho nên chỈ một ngày ngắn 
ngủi, chúng ta còn chưa có được niềm vui trọn vẹn, 
huống chi những năm tháng lâu dài! 

Chúng ta có đủ thứ lý do để phiền não, cay cú. 
Khi giận thì giận luôn cả trời đất. Ví dụ nóng quá ta nổi 
giận với ông Trời: “Không biết ổng để nước trên đó làm 
gì mà không chịu mưa xuống cho người ta nhờ!”. Rồi 
nhằm hôm Phật tỬ đi chùa đông đảo, trời đổ mưa tầm 
tã, đường lầy lội bà con trợt té. Thế là ta tức giận thán 
oán Trời đất không biết điều: “Người ta đi chùa mà nổi 
sấm nổi chớp, không chút kiêng ky”. Chúng ta luôn luôn 
bất ổn với những tâm niệm không hoàn chỈnh của mình. 

Người tu Phật phải thấy được lẽ thật, thấy được 


tâm vô thường của mình, mới có thể giảm thiểu những 
cay đắng trong lòng. Có những niềm vui thông thường 
trong cuỘc sống khi chúng ta hòa hài, tươi tắn, buông 
xã hết mọi muộn phiền, đó chính là nhỮng niềm vui 
chân thật đơn sơ bình dị nhất mà không phải tìm kiếm ở 
đầu xa. 

Nói như thế không có nghĩa là ta chấp nhận 
những thứ vui nhộn trên con thuyền đang bấp bênh. Bởi 
có những thú vui mà đàng sau của nó là tâm trạng bất an 
bất Ổn, là sự đổi thay vô định không được chuẩn bị, đây 
không gọi là niềm vui chân thật. Trong cuộc đời có 
những nụ cười ra nước mắt. Hoặc có khi người ta chết 
đứng, vì quá khổ đau, không còn nước mắt ngôn từ để 
diễn tả nỗi cay đắng cùng tột trong lòng. Cả hai trường 
hợp này đều diễn tả sự đau khổ. 

Chúng ta nên xem xét trong cái vui của mình, nếu 
vui theo cảnh duyên bên ngoài thì không phải là niềm vui 
chân thật. Ngược lại, cái vui nhẹ nhàng xuất phát từ tận 
đáy lòng, không lệ thuộc bất cứ sự đổi thay nào, đây 
chính là niềm vui chân thật. Từ đó chúng ta nghiệm thấy 
lời Phật nói là không sai ngoa. Nếu chạy theo thú vui 
tạm bợ của cuộc đời thì phải chịu đau khổ, còn biết 
dừng lại, buông xãẵ các thứ cố chấp thì an vui, hạnh 


phúc mãi mãi. 


Chúng ta đã học bài học này từ lâu rồi, chứ không 
phải mới đây nhưng vì quên, nên mỗi lần đương đầu 
với sự đổi thay thì ta khổ. Như ta cũng biết rất rõ thân 
này có sinh thì có tử, sống chết là lẽ thường, nhưng khi 
người thân sắp chết ta liền hốt hoẳng, than khóc, không 
ai ngăn được. Tệ hơn nữa, có khi không phải chuyện 
của mình ta vẫn chẩẳy nước mắt ngon lành. Cho nên thi 
hào Nguyễn Du đã nói: “Khéo dữ nước mắt khóc người 
đời xưa” là vậy. Chúng ta dễ khóc quá. Điều này chứng 
tÖ lòng mình mềm yếu, không có nội tại vững vàng để 
đối diện với những dòng xoáy của cuộc đời. Nước xoáy 
của cuộc đời chính sự chao đảo, gập ghềnh, không ổn 
của mình. Nó lại liên tục và vô tận. Cho nên rồi chúng ta 
nói tu mà chẳng tiến được bao nhiêu, bởi sóng đời vây 
phủ hết rồi. Vì vậy mà ta khổ. 

Người tu thiền phải có định, muốn định phải 
ngồi thiền. Ngồi thiền muốn yên phải buông hết các thứ 
vọng tưởng. Quả thực hằng ngày ta sống với bao nhiêu 
là niệm tạp loạn, bây giờ muốn yên phải loại trừ nó ra. 
Vì vậy đòi hỏi ta phải dừng lại, để thấy sâu lắng hơn, 
thấy tận căn để của từng vấn đề. Một khi đã thấy được 
rõ ràng rồi ta mới làm chủ được mình. Đó là lẽ thực 
trong khi tu. 

Hình ảnh những loài thủy tộc dữ dẫn dưới dòng 


sông chính là nghiệp thức cũ lúc nào cũng theo sát, cũng 
rình rập bên ta. Nếu thiếu sự cảnh giác chúng sẽ ùa vào, 
đòi lại nợ trước. Tức do cái nhìn không đúng, nên ta đã 
tạo những nhân không tốt, bây giờ đưa tới kết quả 
không tốt. Muốn không bị chúng theo đuổi nữa thì ta 
phải chuyển nghiệp cũ của mình. Do đó lời kêu gọi của 
các bậc thiện hữu tri thức là khuyên chúng ta phải sửa 
mình. 

Ban đầu, ta chưa thể thực hiện được hết những 
lời dạy của các Ngài, nhưng từng bước ta tập sửa đổi 
dần. Dừng được phần xấu dở nào thì tốt phần đó, từ từ 
đạo lực mạnh mẽ hơn lên, ta sẽ đầy đủ năng lực để 
chuyển đổi nghiệp xấu của mình. Khi nào chúng ta phát 
nguyện được: “Con nguyện sẽ gánh hết tất cả những 
đau khổ trên đời này để mọi người gieo nhân lành được 
an vui hạnh phúc”, thì chừng ấy xem như ta có thể hoàn 
thành đại nguyện. Đó chính đại hạnh đại nguyện của 
Bồ-tát đi vào cuộc đời, mạnh mẽ không gì bằng. 

Thường ai cũng mong mỗi cho mình được bình 
yên, sống vui về thoải mái, ăn ngon ngủ khoẻ, chứ 
không ai dám thay đau cho chúng sanh cả. Ngay cả 
nhỮng ngưƯời xuất gia tu hành cũng chưa chắc dám 
nguyện như vậy. Sợ lắm. Bởi vì bẳn ngã chưa được xé 
toang thì ta không thể quên mình vì người được. Đó 


cũng chính là nguyên nhân chúng ta tu hoài mà đến bây 
giờ vẫn chưa được chút an vui giải thoát nào. Cho nên 
cứ theo vòng nhân quả vay trả, trả vay không có ngày 
cùng. 

Người tu Thiền hay tu theo tinh thần Phật giáo 
Đại Thừa, thì phải đảm đang, tự khắc tự hứa rằng: Tự 
mình nỖ lực vươn lên, không thểù cầu khẩn hoặc Ở lại 
vào ai hết. Như vậy mới đầy đủ ý chí dũng mãnh tiến 
đạo được. Ngay cả cha mẹ hay Thầy Tổ cũng không thể 
thay thế được cho mình. Giả dụ bây giờ đức Phật có thị 
hiện nơi đây phóng hào quang soi khắp chúng ta, nhưng 
nếu mình không chịu tu, không chịu chuyển nghiệp, 
dừng nghiệp thì ta vẫn tối tăm như thường, đừng nói là 
theo Phật bay đi đâu. 

Chúng ta còn chếnh mắng một ngày giờ nào, một 
phút giây nào tức là ta tự đánh mất mình. Tự đánh mất 
mình, tự bỏ quên mình nghĩa là ta tự chôn vùi mình. 
Việc của mình thì mình phải lo, dùng trí tuệ sáng suốt để 
giải quyết, chứ không thể trông chờ Ở lại vào bất cứ 
một thế lực nào. Phải quán chiếu làm sao cho thủng vấn 
đề, để đừng bị lầm nữa. Chúng ta còn có thời gian để 
chuẩn bị, nghe được lời kêu gọi chung quanh, tỈnh sáng 
lên, đừng như những người trên thuyền kia cứ vui chơi, 
cho đến cuối cùng bị dòng nước xoáy hay quỷ dữ dìm 


chết. 

Con đường luân hồi hết phiên người đến phiên 
ta. Cha mẹ chết rồi tới anh chị chết, cuối cùng là mình 
chết... Đó là chưa kể trường hợp đảo lộn người trẻ 
chết trước, người già chết sau. Rõ ràng không có gì đẳm 
bảo trọn vẹn cuộc đời mình. Như vậy mà ta cứ mải mê 
vui trong tạo nghiệp nên Phật nói chúng sanh sĩ mê rất 
đáng thương xót vậy! Thế nhưng đôi khi ta đâu chịu 
nhận như thế. “Tôi có bằng cấp Tiến sĩ, Phó Tiến sĩ nọ 
kia mà mê sao được! Tất cả những định lý định thức, 
tất cả những hiện tượng mưa gió hoặc nước chẩy mây 
bay... tôi biết hết mà nói không sáng là nghĩa làm sao?” 
Biết hết mà tử thần tới thì không biết. Như vậy là bất 
lực, là không biết rồi. 

Do không biết nên cỨ tạo nghiệp để đưa đến 
những hậu quả không tỉnh không sáng. Không sáng nên 
mới lầm lũi trong trầm luân sanh tử hết đời này đến đời 
khác, quay cuồng trong khổ đau không biết đến bao giờ 
mới thôi. Khi tóc ngả màu tức là lúc vua Diêm La gởi 
một bức thư cho chúng ta rồi đó. Thư báo cái già đã đến, 
nghĩa là gần cõi Diêm La một chút. Nhưng bây giờ chưa 
đến lúc như vậy, nên thư của Diêm Vương gởi ta cứ lờ 
đi, không chịu đọc. 

Tôi đề nghị quý Phật tử, chúng ta bắt đầu đọc 


thư của Diêm Vương đi! Chính tôi đang đọc thư của 
Diêm Vương đây. Trời chuyển mưa hay không chuyển 
mưa gì, căn bệnh phong thấp nó hành tôi đau nhức như 
giần. Những lúc ấy, tôi bạch với Phật: “Bạch đức Thế 
Tôn! Con đang đọc thư của Diêm Vương đây. Con thấm 
thía làm sao tỪng cơn đau! Con mong cho bạn bè đồng 
chí đồng hạnh với con cũng đang đọc những bức thư 
như vầy”. Đọc để làm gì? Để thấm thía và chuẩn bị cho 
mình, đừng chờ tới lúc diện kiến Diêm Vương, ông ta 
hồi: “Có nhận được thư không?” Ta ú ớ nói: “Không 
nhận được” thì trễ lắm rồi. Ta phải tập đọc những bức 
thư ấy tỪ khi trên đầu chưa có sợi tóc nào trắng, da dễ 
chưa có chút nhăn nheo, mắt chưa mờ, tai chưa điếc... 
như vậy mới mong chuẩn bị tinh thần để đối đầu với 
Diêm Vương. 

Đọc như thế để làm gì? Để tỉnh, để chuẩn bị. 
Nếu trễ tràng quá sẽ không còn kịp đâu, chừng đó 
đường trước tối tăm mờ mịt, không biết phải làm sao, ai 
cứu cho mình đây? Không biết những thú vui trên chiếc 
thuyền giữa dòng sông như thế nào mà người ta quên cả 
những hiểm nguy đang chờ đón phía trước? Vì vậy họ 
đã quên hết năm tháng, tuổi tác chất chồng, lưng còng 
gối mỏi, bệnh tật liên miên... chỉ biết vui chơi, có khi 
không hẳn là vui chơi mà là đang gây gổ với nhau. 


Chúng ta học đạo, biết rõ những hiểm họa như 
thế thì phải cố gắng tỉnh, chuẩn bị cho mình một niềm 
vui khác, không phải vui trong vô thường đau khổ như 
thế. Dù ta chưa gối mỗi lưng còng, nhưng đang ôm cái 
thân luôn bại hoại trong từng phút giây thì có gì vui thú! 
Đã thế những gì gọi là của tôi rồi cũng sẽ vụt mất, vậy 
tại sao ngay bây giờ ta không tập buông đi. Tập buông 
để được an Ổn. Đó là lá thư thứ nhất. 

Đến lá thư thứ hai là bệnh tật. Lá thư này không 
dành riêng cho người lớn tuổi, những người còn trẻ còn 
khỏe vẫn cứ bệnh. Nhất là thời điểm của chúng ta, có 
những căn bệnh thầy thuốc phải bó tay, mà bệnh nhân 
đa số lại là người trể. Đang vui tươi khỏe mạnh, khám 
phá ra bệnh øì đó bất trị, thế là cuộc đời xem như tàn, 
chỉ còn lại sầu muộn, lo lắng, khổ sở cho đến chết dần 
chết mòn. Cho nên chúng ta phải đọc trước những lá 
thư này, để khi đối diện với hiện tượng đó, ta vẫn bình 
vên. 

Đừng nói những bệnh nan y, chỉ như nhức đầu 
thôi, Bác sĩ nói cần phải chụp hình mới định bệnh được. 
Nghe vậy là đêm đó xem như mất ngủ: “Chu cha! 
Không biết có cái gì trong đầu mình không?” Nếu bình 
tĩnh, biết rõ bản chất của thân này không thật, các chất 


luôn chống trái nhau, ta tìm cách điều hòa cho Ổn thôi. 


Phật đã nói thân này như bốn con rắn độc nhốt chung 
một lồng, chúng cắn nhau là chuyện bình thường. Vì 
vậy có bệnh ta không sợ, vui về tìm hiểu nguyên nhân 
sanh bệnh rồi uống thuốc theo sự hướng dẫn của Bác sĩ. 
Quả thực chúng ta yếu đuối mà lại thích chơi những trò 
chơi nguy hiểm. 

Nếu ta làm chủ được, hoàn toàn hiểu lời Phật 
dạy, biết thân này không thật, tâm vọng tưởng điên đảo 
không thật, chúng luôn cấu xé lẫn nhau. Biết rõ như vậy 
thì còn gì khổ nữa, đằng này Phật dạy một đàng ta làm 
một nẻo, không bao giờ quán chiếu, chiêm nghiệm đúng 
như lời Phật dạy. Thế nên phải chịu khổ đau dài dài. 

Đến lá thư cuối cùng là cái chết. Có ai thoát được 
thần chết không? Thế tại sao ta không lo cho mình, cứ 
vớ vẩn những chuyện thị phi đâu đâu. Những thứ đó 
làm cho ta bất an bất ổn. Hết nhớ chuyện quá khứ lại 
nghĩ chuyện vị lai, toàn là tào lao. Vọng tưởng một 
vòng, cuối cùng nhìn lại đúng là tào lao. Như vậy từ 
ngày này sang ngày khác, giờ này sang giờ khác, cho nên 
ta mất mình, ngược xuôi trôi nổi. Tới khi già chết đến, 
trở tay không kịp. Đây giống như một bản án đã được 
tuyên án rồi, nhưng ta không có phương øì chống chế. 

Ở trên tôi có nhắc đến từ “chuẩn bị”, tức là tôi 


muốn nói đến công phu tu hành của chúng ta. Thật ra 


công phu hiện giờ của mình chưa có gì đảm bảo, chưa 
thể đương đầu nổi với cái chết. Các Thiền sƯ nói ta 
phải học đạo, hành đạo, hạ thủ công phu như thế nào để 
đảm bảo giải quyết được vấn đề sinh tử. Chúng ta chưa 
giải quyết được vẫn đề sinh tử là chúng ta còn trôi giạt 
trên “dòng sông cuộc đời”. Chúng ta còn ham vui, bỏ qua 
thỜi gian quý báu, chưa thực tâm nghiền ngẫm và áp 
dụng lời Phật dạy, nên chưa giải quyết được việc lớn 
của mình. Ta không giải quyết được việc của mình, ai 
có thể giải quyết đây? Không ai giải quyết được. Quý vị 
đừng đợi đến lúc già bệnh hay chết rồi, thỉnh Thầy đến 
tụng kinh cầu an, cầu siêu là xong. Không được đâu. Ta 
phải cầu an cầu siêu cho mình ngay bây giờ. Nên nhớ ở 
đây không có thời gian nào để hẹn hò, chờ đợi. 

Phật dạy bên cạnh cái tâm giả còn có một cái tâm 
chân thật. Vì mình không nhận, không sống được với 
tâm thật nên bị tâm vọng giả kéo lôi. Bây giờ làm sao 
loại bổ được tâm giả thì tâm thật hiện bày. Đây là vấn 
đề quan trọng nhất của người tu chúng ta. Muốn thế, 
trước nhất chúng ta phải lắng nhìn thật sâu các pháp, 
hiểu rõ vòng nhân quả tương Ứng tương báo. Người 
con Phật phải hiểu luật nhân quả. Không có pháp nào 
mà không đi tỪ nhân tới quả. Nhân như thế sẽ đưa đến 
quả như thế, quả như thế là do nhân như thế. Nhờ đó ta 


tu tỪ cái dấy niệm trong nhân, chứ đợi tới kết quả thì 
chậm mất rồi. 

Nếu chúng ta không lắng sâu nhìn kỹ, không thấy 
rõ lễ thực của các pháp, thì các hiện tượng quay cuỒng 
trước mắt sẽ làm mình đảo điên theo nó. Như vậy là ta 
đã mất mình rồi. Thế là cả đời lăng xăng ta không giải 
quyết được gì cho chính mình. Người muốn an tâm, 
sống được với chính mình, phải dám buông, dám thấy 
thủng bộ mặt thật của mọi thứ chung quanh. 

Cũng nên lưu ý một điều này, Ở cái nhìn nếu 
chúng ta chỈ nhìn hình thức sơ sài bên ngoài thôi, chắc 
chắn sẽ bị lầm. Phật dạy: “Người tu Phật phải có con 
mắt trí tuệ”. Muốn có mắt tuệ, chúng ta phải lắng yên 
để nhìn thật sâu vào bên trong, mới phát huy được mắt 
tuệ ấy. Mắt tuệ một khi đã mở sáng, chúng ta mới thấy 
thủng được mọi vấn đề, thấy một cách sâu sắc và như 
thật. Ta nên nhớ những món đồ giả chừng nào thì bên 
ngoài đẹp chừng ấy. Cho nên mới có câu: “Phật cao 
nhất xích, ma cao nhất trượng”, luôn luôn cái giả trội 
hơn cái thật. Vì vậy nếu không có con mắt tinh anh thì 
dễ lầm lắm. 

Nghiệm lại trong lòng ta cũng vậy. Những thứ 
lăng xăng, tào lao luôn nhiều hơn cái chân thật. Ta cứ 


sống với các thứ hỗn tạp ấy mà bỏ quên của báu nhà 


mình. Phiền não nhiều thì khổ nhiều. Trong từ ngữ Hán, 
chữ Phiền ( ) có bộ Hỏa ( ) một bên, bộ Hiệt ( ) một 
bên. Hỏa tức là lửa, Hiệt tức là cái đầu. Cho nên nguyên 
chữ Phiền nói lên hình ảnh cái đầu bị lửa đốt. Chữ Não 
(_) có bộ Tâm (_) một bên, còn chữ bên cạnh hình dạng 
như tả bộ não. Cho nên nguyên chữ Não nói đến cái tâm 
não không yên. Hai chữ “phiền não” là nói trạng thái tâm 
không yên, giống như lửa đốt trên đầu. Do phiền não 
nên khổ, muốn hết khổ phải hết phiền não. 

Bây giờ làm sao để hết phiền não? Đây là việc 
khó chứ không phải dễ. Bởi nhiều đời chúng ta đã huân 
sâu tập khí phiền não, muốn gột rửa cũng phải bổ nhiều 
công sức và thời gian, chứ không thể nhanh được. Ta 
còn phải biết khai mở con mắt tuệ nữa mới nhìn, hiểu 
đúng sự thật mà sửa đổi. Ví dụ nghe một điều gì đó bực 
bội quá, bây giờ muốn hết bực bội phải làm sao? Ta thử 
đặt trường hợp thế này, có anh chàng không lưỡi nói 
cho kể không tai nghe, thì làm sao phát bực được chứ! 
Người không lưỡi chửi bao nhiêu mình cũng cười thôi, 
phải vậy không? Quán sát như thế ta liền hết bực, hết 
bực tức là hết phiền não. 

Thường xuyên chiêm nghiệm, quán chiếu như 
vậy để cuối cùng chúng ta thấy lời nói không thật, 
ngƯỜi nói cũng không thật, vậy phiền não từ đâu ra? 


Chịu khó quán chiếu, chúng ta sẽ nhận chân một cách 
đích thực, thấu đáo chân tướng của các pháp. Khi nhận 
ra như vậy rồi, tức là ta đã khai mở được mắt tuệ của 
mình. Việc này không thể tìm trong sách vỞ, trong các 
phương tiện, mà phải soi lại chính mình, tìm nơi mình. 
Như tôi đã nói đó là tác phẩm của mình, là con để của 
mình. Chính ta sinh sẵn ra rồi chính ta bỏ nó, chứ không 
phải ai hết. 

Những ước vọng hay nói cho cùng là những tham 
vọng đều bắt nguồn trong ta. Cho nên bao giờ dừng 
được nó thì ta mới sắp đặt được cho đời mình, hay nói 
đúng hơn là làm chủ được mình. Phật nói tham dục tức 
những mong muốn tham chấp là gốc khổ. Trong cuỘc 
sống lúc nào chúng ta cũng ước mơ. Có những ước mơ 
đúng với chánh pháp, có những ước mơ sai với chánh 
pháp. Làm sao ta nuôi dưỡng nhữỮng ước mơ giúp ích 
cho hướng tu tập cỦa mình, ngoài ra những ước mơ đưa 
đến tham lam, sân hận... thì phải loại bỏ ngay. 

Ví dụ trời đang nóng nực, mồ hôi nhễ nhại ta liền 
ước mơ “Phải chi trời có một chút gió thì mát biết 
mấy!” hoặc “Phải chi có cái quạt máy nhÖ thì khỏe biết 
mấy!”, hoặc “Phải chi có một dòng sông cho ta bơi lội 
thì thích biết mấy!” Những cái “phải chỉ” đó không 
được đáp ứng thì ta nghe ray rứt, khó chịu tức là trong 


lòng bất ổn rồi. Với những ước mơ như vậy, ta biết sẽ 
đưa đến khổ đau thì loại bổ nó đi. Trong kinh Phật dạy 
phải tri túc, biết đủ thì hết khổ. 

Bây giờ tới ước mơ muốn hết khổ, muốn giác 
ngỘ giải thoát như Phật. Đó là ước mơ tốt. Với ước mơ 
này ta nên nÕ lực thực hiện cho thành tựu. Tức là chúng 
ta làm sao dừng bớt được những tham dục, sân hận, sĩ 
mê nơi mình. Sống biết đủ thì cuộc sống luôn bình ổn. 
Luôn giữ ý chí và tĩnh thần sáng suốt, tỉnh giác, nghĩa là 
phải tu trong từng sát na, tỪng tâm niệm. Người xưa nói 
làm việc gì một nắng mười mưa thì không thành, giả 
như có thành cũng thành công trong sự non kém. Giống 
như trồng cây, tưới một lần rồi bổ đó, mười ngày sau 
mới tưới lại, nếu nó sống cũng chỉ sống èo uột, không 
phát triển gì được. 

Sự tu tập của chúng ta cũng vậy, phải làm sao 
giỮ được tâm niệm tốt, luôn hướng về Phật pháp, vì sự 
tu hành của chính mình, bỏ qua tất cả những chuyện tạp 
loạn. Giữ được như vậy, tùy hoàn cảnh, khả năng mà 
thăng tiến, nhất định sẽ có kết quả. Nhiều Phật tử nói 
với tôi: “Tu khó lắm Thầy ơi!”, tôi có bảo dễ bao giờ 
đâu. Nếu dễ thì chúng tôi thành Phật hết rồi. Nhưng có 
điều, nếu chúng ta giữ được đạo tâm kiên cố thì có thể 
chuyển khó thành dễ. Đi chậm mà ngày nào cũng đi, 


nhất định sẽ đến nơi; còn người đi nhanh nhưng chỉ 
được một quãng, rồi dừng chân hoặc thụt lùi thì khó 
mong đến đích. 

Ngài Đại An trước khi là một Thiền sư nổi tiếng, 
đã đến với Tổ Bá Trượng. Một hôm, ngài thưa với Tổ: 

- Học nhơn muốn biết Phật, thế nào mới phải? 

Tổ trả lời: 

- Hệt như cưỡi trâu tìm trâu. 

Ngài hỏi tiếp: 

- Sau khi biết được rồi thì làm sao? 

- Như người cưỡi trâu về nhà. 

Ngài hỏi tiếp: 

- Chưa biết bảo nhiệm thế nào? 

- Như người chăn trâu, tay cầm roi, mắt dòm 
chừng, chẳng cho nó phạm vào lúa mạ của người. 

Từ khi nắm được yếu chỉ này, Ngài chẳng còn 
tìm cầu đâu nữa. 

Ý chỉ này ở đâu? Khi Ngài hỏi cách làm Phật, 
cách hết khổ, thì Tổ trả lời: “Hệt như người cỡi trâu tìm 
trâu”. Tức người đang an lạc, đang giải thoát, mà cứ kêu 
cầu cứu khổ. Ngài lại hỏi: “Khi biết được rồi thì làm 
sao?”, Tổ bảo: “NhƯ người cỡi trâu về nhà”. Biết đó là 
nguyên nhân khổ thì đừng gây nhân đó, buông đi là hết 
khổ chứ có gì đâu. Rõ ràng như vậy. Đây là những việc 


hết sức thông thường. Muốn người ta đừng chửi mình 
thì mình đừng chửi người ta. Muốn thiên hạ thương 
mình thì mình phải thương họ. Cũng vậy, muốn hết khổ 
thì đừng bày nhân khổ. 

Kế Ngài hỏi: “Phải bảo nhiệm thế nào?”, nghĩa là 
con phải tu làm sao. Đây, Tổ dạy cách tu “Như người 
chăn trâu, tay cầm roi, mắt dòm chừng, chẳng cho nó 
phạm vào lúa mạ của người”. Chúng ta thấy tu học như 
các Ngài khỏi tụng kinh, khỏi nghe giẳng, khổi ngồi 
thiền, nghe dễ dàng làm sao! Nhưng với điều kiện phải 
chăn con trâu của mình thật kỹ, đừng để nó chạy rong, 
phạm vào lúa mạ của người. Hay nó không chịu đọc thư 
Diêm Vương, mình phải kéo lại, biểu nó “Đọc thư 
Diễm Vương đi”. 

Hôm nay chúng tôi chọn đề tài “Quán niệm cuộc 
đời”, để nói lên những nỗi khổ trong hiện đời của chúng 
ta, do tự mình gây chứ không phải ai cả. Cuối cùng 
nguyên tắc để giải trừ những nguyên nhân đó, giỐng 
như người chăn trâu. Phải có dây, có roi mới xỏ mũi 
được con trâu. Mỗi khi nó liếc ngó, phạm vào lúa mạ 
của người thì “quất”, kéo nó trở về đường ngay, lối 
thẳng. Đừng nghĩ rằng học Phật pháp nhiều, hiểu Phật 
pháp nhiều mới gọi là tu. Không phải. Có khi hiểu nhiều 
làm chướng cho chúng ta thêm. Chính yếu là biết áp 


dụng Phật pháp vào đời sống hiện thực của mình. Như 
vậy mới đối đầu được với những trở lực của cuộc đời. 
Vậy thì ngay bây giờ chúng ta bắt tay ngay vào 
việc chăn trâu. Chúng tôi chăn trâu, quý vị cũng chăn 
trâu. Nhất định chúng ta sẽ thuần hóa được con trâu 
hoang của mình, sẽ hết khổ. Chúc quý vị thành công. 


MÊ VÀ GIÁC 

Hôm nay chúng tôi sẽ nói về mê và giác. Đây là 
hai vấn đề quan trọng trong giáo lý của đạo Phật. Đức 
Phật bảo chúng sanh mê thì không giác, giác thì không 
mê. Giác là giác ngỘ. Tại sao chúng ta lại mê, làm sao để 
được giác ngộ? Đây là những vấn đề lớn của nhân sinh. 

Tổ Lâm Tế nói thế này: “Chỗ ông đừng một niệm 
là cây Bồ đề, ông một niệm không thể dừng được là cây 
vô minh”. Nghĩa là một niệm dấy lên ta chạy theo là mê, 
là vô minh; một niệm dấy lên ta dừng được là Bồ-đề, là 
giác. Nếu chúng ta chịu áp dụng theo lời dạy này thì sẽ 
hết mê, được giác ngộ dễ dàng, chứ không quá khó như 
mình tưởng. Tổ dạy buông được, dừng được tất cả 
những niệm lăng xăng thì giác ngộ, dễ dàng như vậy sao 
chúng ta không áp dụng được? 

Trong nhà Phật có những từ toàn giác, phần giác. 
Phần giác là giác ngỘ từng phần, toàn giác là giác ngỘ 


hoàn toàn, triệt để. Trường hợp chúng ta bây giỜ, nếu có 
giác ngỘ thì giác ngộ tỪng phần, từng phút giây. Được 
như vậy cũng là quý lắm rồi, chỈ sợ chúng ta mê mi, 
không giác được chút nào cả mới đáng tủi. Từ vô lượng 
kiếp đến nay chúng ta đã lang thang, trải qua không biết 
bao nhiêu đường, cỨ ngược xuôi tăm tỐi mãi trong luân 
hồi, không biết chừng nào mới giác ngỘ. Bây giờ nhân 
lời dạy của Phật tổ, mau quày đầu nhận lại kho báu nhà 
mình, đừng lang thang nữa thì sẽ được bình yên thôi. Đó 
là ý nghĩa tu hành của người con Phật. 

Trong kinh Phật dạy chúng sanh chỉ vì một niệm 
mê mà trải qua nhiều kiếp trầm luân, thì cũng ngay niệm 
mê đó hồi đầu quay lại tỨc bờ giác ngay trước mắt. 
Chúng ta dừng được vọng tưởng đảo điên của mình là 
giác, là có trí tuệ, không còn mê nữa. Nhiều đời trôi lăn 
tạo nghiệp khổ đau không biết bao nhiêu rồi, bây giờ 
gặp Phật pháp, biết rõ đường mê nẻo giác để tu hành là 
phước báu vô cùng. Cho nên mỗi ngày mỗi ngày phải 
siêng năng khắc cần nhớ nghĩ công phu. 

Cách dụng công cũng không ngoài các việc bình 
thường ta đang sống. Ví dụ ta đang đi, vừa có niệm dẫy 
lên, nghĩ tưởng về người nào hoặc vật gì, vừa định suy 
tính nọ kia thì ngay phút giây đó, chúng ta tỉnh được, 
dừng được những suy nghĩ tính toán là ta đã có sự tỉnh 


giác mạnh mẽ rồi đó. Nếu chúng ta không biết dừng, cứ 
để tư tưởng như cuốn băng qua đoạn này đến đoạn 
khác liên tục là đã bị vô minh dẫn đi tạo nghiệp. Tổ sư 
nói sống theo vọng tưởng, để chúng kéo lôi như vậy thà 
chết sướng hơn. Bởi vì sống mà mất chủ quyên, thì 
sống cũng như chết. 

Phàm làm tất cả các công việc, lúc nào cũng tỉnh 
cũng giác, đó là sống với Phật. Vọng tưởng vốn không 
thật, chỉ không theo nó là được, chứ cũng không cần 
phải dẹp bổ đi đâu. Thường chúng ta nghe nói phá trừ 
dẹp bỏ vọng tưởng, thật ra đó là một cách nói. Bẳn thân 
vọng tưởng không thật có, thì tự nó cũng tan mất, đâu 
đợi ta phải dẹp. Nhưng vì mình không biết, cứ theo đuổi 
nó thành ra hết vọng này nối tiếp vọng khác, thấy 
dường như có thật. Quí vị kiểm nghiệm lại xem, những 
suy toán tưởng tượng làm gì được ta, nhưng đã chạy 
theo nó rồi thì cứ chạy hoài, khó dừng lại được. Lạ lùng 
như vậy! 

Lời dạy của Tổ Lâm Tế được xem như là cương 
lĩnh tu hành trong nhà thiền. Người xưa đã thực hành 
như thế và thành công thì chúng ta ngày nay cũng nên 
lấy đó làm kim chỈ nam trên bước dường tu tập của 
mình. Trong thiền sử còn ghi lại có một thiền khách đến 
với Thiền sư Qui Tỉnh nhờ giải nghi câu chuyện tăng 


hỏi Thiền sư Triệu Châu: “Thế nào là ý Tổ sư từ Ấn Độ 
sang?” Ngài Triệu Châu đáp: “Cây bách trước sân”, như 
vậy là sao? Ngài Qui Tỉnh bảo: 

- Tôi nói với ông, ông tin chăng? 

Tăng thưa: 

- Lời nói của Hòa thượng quý trọng, con đâu dám 
chẳng tin. 

Bấy giờ ngài Qui TỈnh hỗi: 

- Ông nghe tiếng giọt mưa rơi trước thềm chăng? 

Tăng hoát nhiên, bất giác thốt lên: 

- Chao ôi! 

Ngài Qui Tỉnh hỏi: 

- Ông thấy đạo lý gì? 

Tăng liền dùng kệ đáp: 

Thiềm đầu thủy đích, 

Phân minh lịch lịch, 

Đả phá càn khôn, 

Đương hạ tâm tức. 

Tạm dịch: 

Giọt mưa mé thềm, 

Rõ ràng từng siỌt, 

Đập nát càn khôn, 

Liền đó tâm dứt. 

Thiền khách mượn câu chuyện một vị tăng đến 


tham vấn thiền sư Triệu Châu để hồi Thiền sư Qui TỈnh 
về đại ý của Phật pháp. Trước khi trả lời, ngài Qui Tỉnh 
chuẩn bị một tư thế để đưa thiền khách này đến chỗ 
giác ngộ bằng cách nhận lại mình, chứ không chạy ra 
bên ngoài. Ngài muốn vị tăng khẳng định niềm tin đối 
với bậc thiện hỮu mà mình đến cầu đạo, bởi có tin thì 
mới để hết tâm tư vào lời khai thị của bậc tác gia. Khi 
xác định được lòng tin ấy rồi, Ngài mới bắt đầu chỉ 
giáo. Người xưa không có nhiều lời, Thiền sư chỉ hồi 
thế này: “Ông có nghe tiếng giọt mưa rơi trước thềm 
chăng?” Ngay đó Thiền khách tỉnh ngộ, thốt lên: “Chao 
ôi!” Ngài ngỘ cái gì? 

Một sự kiện rõ ràng giản dị ban ngày ban mặt 
vậy mà tỪ xưa tới giỜ ít ai để ý. Qua một trận mưa, 
nước từ trên rơi xuống thành từng giọt ai không thấy, ai 
không nghe tiếng tí tách mưa rơi. Hòn bọt trước vừa 
thành, giọt mưa kế rơi xuống làm bể tan, liền sau đó có 
hòn bọt thứ hai. Nó liên tục như thế, ai cũng chứng kiến 
một cách rõ ràng sự dòn bở, đổi thay nhanh chóng ấy. 
Nhưng lạ là không ai để ý, không ai biết gì về sự có mặt 
của mình ở đó, giống như lỗ mũi của chúng ta từ khi 
cha mẹ sinh ra cho tới chết, hiện sờ sỜ trước mắt mà có 
khi cả đời ta không hề thấy, không hề để ý đến nó, mà 
chỉ thấy những thứ được mất bên ngoài. Vì vậy khi 


được Tổ chỉ thẳng, vị tăng liền tỉnh ngộ nhận ra được 
cái thấy cái nghe hằng hữu bên mình từ lâu rồi, mà mình 
mức mãi chạy tìm ở đâu đâu. 

Chúng ta cũng vậy, chỉ nhận chỉ chạy theo những 
thứ giả dối bên ngoài mà bổ quên hiện thực vĩnh hằng 
luôn Ở bên mình. Cái quan trọng lại bỏ quên, còn cái 
không quan trọng lại chú tâm bám víu, chạy theo không 
biết mệt mỏi, không biết dừng nghĩ. Vì vậy Phật Tổ bảo 
chúng sanh quên mình theo vật. Cứ nhìn ra bên ngoài, 
thấy xanh xanh đồ đỏ, cho là đẹp là xấu rồi thương ghét 
thị phi theo đó lẫy lừng sanh khởi. Cái gì đẹp thì muốn 
ôm về mình, cái gì xấu không ưa thì ghét bổ. Cả đời cứ 
như trễ con, được mất hơn thua với những món đồ chơi 
giả tạm, mà thấy có vui có khổ thật. Vì vậy Phật bảo 
chúng sanh mê muỘi. 

Các thiền sư vì thế mà thương xót, mới tạo 
phương tiện khiến cho chúng ta thức tỉnh. Như Thiền 
sư Qui Tỉnh nhắc cái hiện thực trước mắt để vị tăng 
nhận rõ tánh nghe của mình. Nhận được rồi thì cũng 
thấy luôn “cây bách trước sân” của ngài Triệu Châu. 
Nhận như thế chính là nhận lại sinh mệnh của mình. 
Chúng ta thường quan trọng mọi thứ xung quanh cuộc 
sống mình, trong khi chính sinh mệnh của mình lại bỏ 
quên. Như vậy có phải là kể phụ bạc không. 


Cứ chăm chút sửa sang thân này, vì thân này của 
tôi. TỪ kiểu đi kiểu đứng, kiểu nói kiểu nhìn cho tới 
những bệnh tật bên trong, mỗi mỗi đều được chăm sóc 
kỹ lưỡng. Vừa nghe có ung bướu thì mất ăn mất ngủ, 
hoảng sợ không biết nó làm øì ở trong đó, hiền hay dữ... 
Rõ ràng mình không làm chủ được thân này, nhưng tại 
sao lại nói là của mình. Nếu của mình thì ta ra lệnh cho 
nó được chứ, ta bắt nó phải đẹp, phải mạnh khoẻ, 
không được mọc bướu Ở đâu hết. Đằng này, ta hoàn 
toàn bất lực, như vậy thì của mình chỗ nào? 

Còn có một cái thật là của mình thì lại bỏ lơ, 
không biết tới, có ngược đời chưa? Các bậc thiện hữu 
tri thức cũng đã từng như chúng ta, mê lầm chạy theo 
cảnh duyên bên ngoài nên chịu nhiều đau khổ. Vì vậy 
các Ngài tìm cách thoát khổi nó và đã thành công. Nhờ 
thế các Ngài hiểu thấu, biết rõ nỗi khổ chung của tất cả 
chúng ta nên mới lập bày những phương tiện chỉ dạy 
bọn mình. Các phương tiện ấy xuất phát từ công phu 
chứng ngộ của quý Ngài nên rất độc đáo, rất sáng tạo, 
không có đường mòn lối tễ nào cả, cốt làm sao chúng ta 
nhận lại được cái chân thật của mình là tốt. 

Thiền sư Qui Tỉnh nhắc vị tăng: “Ông có nghe 
tiếng mưa rơi trước thềm chăng?”, đó là Ngài khéo nhắc 
lại tánh nghe cho thiền tăng ấy. Có tiếng giọt nước rơi 


thì nghe có tiếng giọt nước rơi, không tiếng giọt nước 
rơi thì nghe không tiếng giọt nước. Lúc nào cũng nghe 
rõ. Như vậy đó là sự hiện hữu thường hằng của mình 
rồi, đâu cần tìm ở chỗ khác. Tất cả chúng ta nếu nhận 
được đạo lý đó, nhận lại cái thật của chính mình, đừng 
chạy theo những dấy niệm, đừng mắc mứu bởi những 
hiện tượng luôn đổi thay là chúng ta đã giác ngộ. 

Cho nên khi được chỉ dạy được chỗ tột cùng ấy 
rồi, vị tăng chẳng còn biết nói gì ngoài tiếng thốt lên: 
“Chao ôi!”. Để gạn lại, ngài Qui Tỉnh hỏi: “Ông thấy 
đạo lý gì?”. Nhân đó vị tăng làm bài kệ trình lên sở ngộ 
của mình. 

Giọt mưa mé thêm, rõ ràng tỪng giọt, đây là giọt 
mưa cỦa người giác, sống được với tánh nghe của 
mình. Tôi gọi đây là giọt mưa đập nát càn khôn, nghĩa là 
đập nát những lầm mê điên đảo chồng chất từ hồi nào 
cho tới giờ, nên vị tăng liền đó tâm dứt. Tâm dứt là vòng 
vọng tưởng miên man chạy theo sáu trần dứt. Ngay đó 
nhận lại, sống lại với cái chân thật hằng hữu bên mình, 
đó là giác. Hết mê thì giác, tuyệt đối không có gì khác 
hơn. Pháp tu của nhà thiền là như vậy, nhận lại, sống 
lại cái bất sinh bất diệt của chính mình là xem như xong 
việc tự lợi. 

Chủ yếu của việc tu hành là làm sao nhận lại sinh 


mệnh của mình, ngoài ra các công phu khác như làm 
lành lánh dữ, bố thí cúng dường... đều là phước đức 
hữu lậu sanh diệt. Chúng ta tu trong mọi hoàn cảnh, tu 
trong mọi bận rộn, điều kiện nào cũng tu được, mới gọi 
là thật tu. Với tâm định tĩnh sáng suốt, người đang khổ, 
ta đem chánh pháp đến an Ủi, giúp người bớt khổ. Pháp 
tu này thiết thực đối với Phật tử chúng ta, cho đến các 
hình thức lễ lạy, dâng hương, tụng kinh, sám hối đều có 
lợi ích hết, nhưng với điều kiện là chúng ta không lầm 
rằng đó chưa phải là mục đích cứu kính, mà chỈ là 
phương tiện thôi. 

Ví dụ xưa nay do không tỉnh, chưa hiểu đạo nên 
trong cuộc sống mình đã lầm gây tạo nhiều tội lỗi, làm 
cho người ta khổ. Bây giờ được thiện hữu tri thức chỈ 
dạy, mình biết đó là tội lỗi nên tự khắc tự hứa sám hối 
gìn giữ không để tái phạm. Đó là những sự hỗ trợ cần 
thiết, giúp cho chúng ta có sức mạnh để tiến tu. Tuy 
nhiên còn phải tiến lên nhiều nữa, loại bổ những nghiệp 
cũ, loại bổ các thỨ vọng tưởng đảo điên, để cuối cùng 
nhận lại chính mình mới là điều tối hậu trong đời tu của 
chúng ta. 

Như chúng tôi vào thiền viện, sống theo thanh qui 
của nhà thiền, có thời khóa, có kỷ luật là vì còn yếu quá, 
thả lồng thì con trâu hoang sẽ chạy rong chạy rêu, khó 


khống chế nổi, nên phải sống trong tăng đoàn, hỗ trợ 
nhắc nhở nhau tu hành. Bao giờ đã vững chãi, có thể 
xông xáo vào đời mà không sợ mất mình, giáo hóa chỉ 
dẫn những kể còn mê quay về bờ giác, đó mới là thực 
hiện đầy đủ sứ mệnh của một người con Phật, tự giác 
giác tha, giác hạnh viên mãn. Nên nhớ bậc đại tu hành, 
không chỈ có gõ mõ tụng kinh, ăn chay niệm Phật thôi, 
mà người sống giữa cõi đời vẫn không nhiễm mùi đời, 
mới thật là vị chân tu. 

Tóm lại, hình thức và thiện hữu rất cần thiết với 
ngƯỜời mới vào đạo. Trên thì có thầy hiền, dưới có bạn 
tỐt, cuộc sống có đạo lý, việc tu được đảm bảo hơn. 
Tuy nhiên không thể kẹt mãi trong hình thức, đứng yên 
trong sự đùm bộc của thầy bạn, mỗi người phải tự nỗ 
lực tiến lên để đạt đến chỗ giác ngỘ giải thoát như đức 
Phật. Cho nên lý sự cần phải viên dung. Về sự thì cần 
nương đại chúng, khuyên nhắc tương trợ nhau để tu. Về 
lý thì phải nhận cho được yếu chỉ, thâm đạt chỗ tột 
cùng vi diệu. Sự lý viên dung thì kết quả đảm bảo không 
sai lạc. 

Chúng ta chưa phải là người một nghe ngàn ngỘ 
hay vừa thấy liền nhận, nên cần có những cơ duyên, sự 
nhắc nhở khai thị của thiện hữu tri thức. Nhân những 
phương tiện chỈ bảo đó, xoay lại mình để thể nghiệm 


những gì ta học hiểu từ các bậc tôn túc. Chúng ta giác 
ngộ là ngỘ cái của mình chứ không phải nhận cái của 
người cho là cỦa mình, vì vậy bản thân phải thấu đạt 
chỗ thật lý. Đây là điều quan trọng chúng ta cần phải cố 
gắng. 

Xưa Tướng quốc Bùi Hưu đến chùa Đại An, xem 
thấy bức họa cao tăng liền chỈ và hổi thầy Tri khách: 
Hình có thể thấy, cao tăng ở đâu?” Nghĩa là hình cao 
tăng Ở đây, mà cao tăng hiện đang Ở đâu? Thầy Tri 
khách ngơ ngác chưa biết trả lời ra sao, Bùi Hưu hỏi 
tiếp: 

- Trong đây có thiền tăng không? 

Thầy Tri khách đáp: 

- Hồi sáng có vị khách đến đây giống như thiền 
tăng. 

Bùi Hưu liền xin gặp. Đó chính là ngài Hoàng Bá. 

Tướng quốc Bùi Hưu vừa trông thấy tướng mạo 
cao lớn, chững chạc của ngài Hoàng Bá, lòng đã sanh 
cẩm kích. Ông chào hỏi xong, liền thưa: 

- Bạch Ngài, tôi có một câu hồi, nhưng thượng 
nhân đây khiêm nhường không trả lời. Bây giờ xin được 
hồi tôn đức. 

Ngài Hoàng Bá nói:- Ông cứ hỏi. 

Bùi Hưu chỉ vào bức tranh hỏi:- Hình ở đây mà 


thánh tăng ở đâu? 

Ngài Hoàng Bá liền gọ¡:- Bùi Hưu ! 

Bùi Hưu ứng thinh:- Dạ! 

Tổ hồi:- Ở đâu? 

Ngay đó Bùi Hưu liền tỉnh ngộ. 

Đây là cách trả lời mà chỉ có Ngài Hoàng Bá mới 
dám dùng thôi, trong chùa không ai dám trả lời như thế. 
Ngài kêu “Bùi Hưu!”, ông Ứng thinh “Dạ!”, hỏi “Ở 
đâu?”, Bùi Hưu tỉnh ngộ liền sụp xuống lạy, cầu Tổ làm 
thầy. Trong sử kể lại, sau đó ông được triều đình bổ đi 
trấn nhậm chỗ khác. Đến nơi, ông chuẩn bị một thiền 
trang rồi đón ngài Hoàng Bá về giáo hóa. Mỗi ngày ông 
tới lui hầu hạ học hồi, tham cứu yếu chỉ của thiền gia. 

Phương thức giáo hóa của chư Tổ đều giống 
nhau ở một điểm, đó là đánh thức tánh nghe, tánh thấy, 
tánh ngửi, tánh xúc của mình. Bùi Hưu muốn thấy cao 
tăng, Hoàng Bá chỈ cao tăng qua tiếng “Dạ” của Bùi 
Hưu. Từ đó chẳng những ông biết cao tăng mà còn nhận 
ra bổn mạng của mình từ vô thỦy kiếp, như người đã 
nắm được hòn ngọc quý trong tay, thích thú không øì 
bằng. Vì sao? Vì nhận ra được bổn mạng bất sanh bất 
diệt rồi thì vòng luân hồi ngang đó dừng lại, kiếp lang 
thang từ vô thủy chấm dứt. Nhanh không thể tưởng 
tượng nổi. 


Chúng ta có nhận được như Tướng quốc Bùi 
Hưu không? Ví dụ hôm nào Hòa thượng kêu: “Nhật 
Quang!”, tôi liền “dạ”, biết đâu chừng tôi cũng ngỘ đạo 
luôn, hy vọng là vậy. Thầy kêu liền dạ, khoảng thời 
gian tích tắc, không có một niệm nghĩ suy nào lọt vô đó, 
không có trường lớp nào dạy bảo kịp, mà ta nhận ra 
được mới thật là của báu nhà mình. Chẳng những thầy 
kêu mà bất cứ ai kêu, ta liền Ứng thanh đáp và nhận ra 
được sự hiện hữu của mình tức là ta đã ngộ rồi. Nhà 
thiền gọi cách giáo hoá này là trực chỉ nhơn tâm, kiến 
tánh thành Phật, nhanh lắm như đường chim bay thẳng 
tắt, không qua thứ lớp phương tiện nào cả. 

Thiền sư Nghĩa Trung có bài kệ như vầy: 

Tức thử kiến văn phi kiến văn, 

Vô dư thinh sắc khả trình quân, 

Cá trung nhược liễu toàn vô sự, 

Thể dụng hà phòng phân bất phân. 

Dịch: 

Chính nơi thấy nghe chẳng thấy nghe, 

Còn đâu thinh sắc để trình anh, 

Trong kia nếu liễu toàn vô sự, 

Thể dụng ngại gì phân chẳng phân. 

Chính nơi thấy nghe chẳng thấy nghe, tức là ngay 
nơi cái thấy cái nghe, ta nhận lại chính mình, chứ đừng 


chạy theo âm thanh sắc tướng bên ngoài. Nên người nói 
thấy như đui, nghe như điếc. Thật sự không phải đui 
không phải điếc, mà thấy nghe thì cứ thấy nghe chứ 
không để tâm chấp trước, không phân biệt phải quấy 
nên không nhớ không nghĩ đến, vì vậy giống như không 
thấy không nghe. 

Người càng chạy theo thinh sắc bên ngoài, chạy 
theo cái lanh lợi phân biệt thì càng mất mình. Với người 
tu, thấy như đui nghe như điếc, có nghĩa là thấy mà 
không bị ngoại duyên dẫn, chỉ hay xoay lại cái hay thấy 
hay nghe của chính mình. Ví dụ chúng ta ngồi đây vẫn 
nghe tiếng xe chạy, tiếng người đi, tiếng lá rơi, gió thổi. 
Nghe hết nhưng ta không quan tâm, không chạy theo bất 
cứ tiếng nào, nghe chỉ nghe vậy thôi. Thấy nghe như 
vậy là cái sẵn có nơi mỗi chúng ta, nhưng không thể 
dùng ngôn ngỮ hay phương tiện nào chỉ được, vì nó 
không hình không tướng. 

Cho nên câu thỨ hai nói Còn đâu thinh sắc để 
trình anh, người sống được như vậy chỉ hay tự nhận 
biết, không cần nói gì thêm nữa. Đây gọi là pháp tu trực 
chỉ nhưng thật ra cũng không thể chỉ được, mà thầm 
nhận trong tất cả mọi thi vi động tĩnh thôi. Lúc nào cũng 
như vậy, sáng mai ngủ dậy rửa mặt ngồi thiền, tụng 


kinh, ăn cơm, tiếp khách v.v... lúc nào ta cũng tỉnh, cũng 


thấy nghe rõ ràng mà giống như chẳng thấy nghe vậy. 
Không cần trình mà tự đã sẵn đủ, chỉ những người 
thông cẳm mới có thể thấu hiểu nhau thôi. 

Trong kia nếu liễu toàn vô sự, nếu nhận được 
nhƯ vậy, sống được như vậy thì vô sự. Nhà thiền hay 
nói “làm tăng vô sự đi”. Vô sự đây không có nghĩa là 
không làm gì hết, chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường, 
làm tất cả công việc trong tỉnh giác, đừng mê chạy theo 
các cảnh bên ngoài. Cho nên ở trên non tu cũng tỐt, Ở 
giữa phố thị tu cũng tỐt, trong gia đình ồn ào mà tu được 
càng tốt hơn. Lưu ý là ở trên non cũng đừng bị mê đắm 
cảnh non núi u tịch, chìm lặng trong đó. Những chỗ khác 
cũng vậy, cốt tỉnh giác là trên hết. Thành ra quí Phật tử 
tại gia tu được là quí nhất đó, tăng ni trong chùa không 
bì kịp. 

Đạo Phật là đạo giải thoát, đạo sống bằng trí tuệ. 
Những gì không ổn trong lòng buông hết, để tâm luôn 
hoan hỷ. Tích chứa u uẩn nhiều chừng nào thì mệt 
chừng ấy, chỉ sanh thêm bệnh chứ có lợi ích gì. Sống an 
nhàn, sống với tuệ giác của mình có phải khoể hơn 
không, cho nên nói trong kia nếu liễu toàn vô sự, tức là 
rõ thấu được cái chân thật nơi chính mình rồi thì sống 
đời vô sự. Vô sự nhưng không dửng dưng với cuộc đời, 


trái lại rất tích cực làm mọi việc, sống quên mình vì mọi 


người. Như đức Phật đã nói đạo Phật vô ngã vị tha. 
Cuối bài kệ Thiền sư kết lại “thể dụng ngại gì 
phân chẳng phân”, người sống có trí tuệ là sống được 
với chính mình, không bị lỆ thuộc bên ngoài nữa. Chừng 
đó đâu có ngại gì sự lý, tức thể dụng dung thông, nên 
nói “thể dụng ngại gì phân chẳng phân”. Lúc nào cũng 
sống an nhiên tự tại giải thoát đó là tinh thần của thiền 
tăng. Cái giải thoát an nhiên tự tại đó có ngay bây giỜ, 
chứ không phải đợi đến bao giờ hết. Đừng để niệm kéo 
lôi như Tổ Lâm Tế đã dạy thì cây Bồ-đề trước mắt. 
Người tu Phật đã thể nhập được trí giác thì làm 
việc gì cũng sáng suốt, cũng thành công tốt đẹp. Vì tâm 
tập trung, không tán loạn nhƯ người thế gian, tính toán 
đủ thứ khiến tâm bị chi phối, dễ tán loạn. Tu cũng 
không thể tu mù tu mờ, học cũng không thể ù ù cạc cạc, 
mà việc nào cho ra việc ấy thì mới có kết quả. Cho nên 
thiếu định tỉnh, thiếu trí tuệ sẽ không tu học được tới 
nơi tới chốn. Lao động cũng thế, ba nhiệm vụ này các 
thiền tăng ở đây phải áp dụng đúng theo quy chế của 
thiền viện đặt ra, thực hành trong tỉnh giác, trong trí tuệ. 
Hòa thượng không chấp nhận bất cứ thiền tăng nào 
sống mà tu chẳng ra tu, học chẳng ra học, làm chẳng ra 
làm. Bởi người như thế là người không có tâm định 
tỉnh, không thể tập trung, nỗ lực giải quyết cho xong 


việc lớn của mình, nói gì đến lợi ích cho người. 

Trong Tạp A Hàm bài kinh 97 kể lại, lúc đó đức 
Phật ở tại Tinh xá Kỳ Hoàn. Sáng sớm Ngài đi khất thực 
cùng chúng Tăng. Trên đường gặp một Bà La Môn cũng 
đi khất thực. Thấy Phật, vị Bà La Môn này khởi nghĩ: 
“Ta đi khất thực từng nhà, Cù Đàm cũng đi khất thực 
từng nhà, vậy ta và Cù Đàm đều là Tỳ-kheo”. Đức Phật 
đọc được tâm niệm Ấy, nên nói với ông bài kệ thế này: 

Gọi là bậc Tỳ-kheo, 

Chẳng phải do khất thực, 

Gàn giữ pháp tại gia, 

Đâu gọi là Tỳ-kheo. 

Phật giải thích cho vị Bà La Môn kia hiểu, không 
phải do khất thực mà thành Tỳ-kheo, phải còn cái gì cao 
quý hơn nữa. Cho nên ông nghĩ như vậy là lầm rồi. Ở 
đây Ngài nói thêm, kể sống theo pháp thế gian mà đi 
khất thực, chẳng hạn như ông chỈ gọi là người đi xin ăn 
thôi, chứ không phải Tỳ-kheo. 


Bài kệ tiếp như thế này: 

Mọi lầm lỗi đều lìa, 

Tự tu với chánh hạnh, 

Tâm kia không sợ hãi, 

Đây mới thật Tỳ-kheo. 

Phật dạy nếu bậc Tỳ-kheo thì mọi thứ lầm lỗi 
đều sửa bỏ. Tự tu với chánh hạnh, nghĩa là tu theo 
phương pháp chân chánh để không tạo thêm tội lỗi gì 
nữa. Tâm kia không sợ hãi, người tu như vậy luôn luôn 
tỉnh sáng, không sợ hãi bất cứ việc øì, vì biết mình sống 
chân chánh, không gây tạo lỗi lầm. Đây mới thật Tỳ- 
kheo. Đức Phật khẳng định rõ như vậy. 

Không sợ hãi là điều hạnh phúc nhất trong cuộc 
sống. Đạo lý nhân quả là gốc của đạo Phật, tất cả 
những quả gì có hôm nay là do nhân ta đã gây tạo đời 
trước hoặc trong đời này. Đã gây nhân thì có quả, dù cho 
mình có sợ có khổ cũng không tránh khỏi. Nợ đã vay thì 
người ta đòi là điều dĩ nhiên. Cho nên có thể nói đây là 
giáo lý cương lĩnh của đạo Phật. Nắm được điều này 
rồi, chúng ta không còn sợ øì nữa, sống chấp nhận với 
những hoàn cảnh hiện có. 

Tuy nhiên, Phật dạy nhân quả có thể chuyển 
được, vì vậy người biết tu sẽ thay đổi được nghiệp quả 
của mình trong cái tương nhân tương duyên thích hợp. 


Nhân duyên tốt thì quả báo tốt, nhân duyên xấu thì quả 
báo xấu. Chúng ta cũng nên nhớ điều này, nhân quả 
không thật, nếu nhận ra được tâm tánh rồi thì có thể 
chuyển đổi nghiệp tập từ nhiều đời. Cho nên quan trọng 
là chúng ta nhận ra được cái chân thật không sanh diỆt, 
là xem như giải quyết được toàn bộ con đường nghiệp 
quả luân hồi. 

Nghe tiếng gọi ta liền ứng thinh “dạ” là mình biết 
mình có cái hay nghe. Cái đó không ai lấy được của 
mình hết, không ai làm gì được, nên nó mới thật là của 
mình. Sống được với cái đó thì chúng ta giải thoát an 
nhiên, tự tại trong nhân quả, sẵn sàng chấp nhận gây 
nhân thì trả quả, không sợ. Cho nên thiền sư Nghĩa 
Trung nói tâm kia không sợ hãi. Cuộc đời bấy giờ được 
xem như một sân khấu đang diễn tuồng, kể khóc người 
cười. Những người có trí biết đó là diễn viên bày trò, 
chứ không thật nên không khóc không cười theo họ. Chỉ 
kể mê muội hay trễ con không biết mới vui buồn theo 
tấn tuồng sân khấu. Tôi nhớ hồi chiến tranh, nhiều bộ 
phim chiếu cẳnh bắn súng, các bà các cô nhát, thấy trong 
phim bắn súng, ngoài này né. Sợ lạc đạn! 

Việc tu hành cũng vậy, nếu chúng ta không nhận 
ra các pháp duyên hợp đều hư dối thì sẽ khổ vui với sự 
hư dối đó. Cho nên Phật nói chúng sanh đáng thương là 


vậy. Chừng nào thấy được nhân quả, các pháp duyên 
sinh, thì mới không bị động bởi các cảnh duyên bên 
ngoài. Chỗ tột cùng của đạo lý rất đơn giản, chỈ nhận ra 
lẽ thực cái nào giả, cái nào chân thôi. Muốn thế phải có 
con mắt tuệ mới được. Con mắt đó từ đâu mà có? Từ 
sự lặng yên các vọng động, để tâm yên định, dần dần trí 
sáng thì tâm khai mở. Nói rõ hơn là từ công phu thiền 
định mà có. 

Lại một bài kinh nữa cũng trong kinh A Hàm, nói 
về Niết-bàn hiện tại. Một hôm đức Phật đang ở Tinh xá 
Kỳ Hoàn, có thầy Tỳ-kheo đến hỏi 

- Bạch Thế Tôn, thế nào là Tỳ-kheo đạt được 
Niết-bàn trong hiện tại? 

Phật dạy: 

- Đối với sắc sanh tâm yểm ly, ly dục, diệt tận, 
tịch tĩnh, không khởi các lậu, tâm chánh giải thoát. Đó là 
Tỳ-kheo đạt được Niết-bàn trong hiện tại. 

Đoạn trước nói về tánh nghe, đến đây nói về tánh 
thấy. Ở đây Phật dạy: “Đối với sắc sanh tâm yểm ly”. 
Chữ “yểm” là không ưa thích, chữ “ly” là la. Các Thiền 
sư nói đừng chạy theo những vọng niệm của mình và 
các tướng bên ngoài. Còn Phật dạy nên xa lìa sắc, ý đâu 
có khác. Con đường Phật Tổ dạy rõ ràng không khác. 
Chúng ta thường không yểm ly, mà lại thích nhìn ngắm 


cái này đẹp, cái kia xấu rồi sanh tâm ưa ghét, theo đó mà 
có khổ vui. Cho nên Phật dạy phải yểm ly tức là chán 
ha, đừng màng tới sắc, vì nó sẽ gây hoạn khổ. Kế nữa là 
“ly dục”, tức đừng ham thích những cái thứ dục như 
sắc, thanh v.v... Kế đến là “diệt tận”, tức phải bỏ cho 
hết sạch, phải “tịch nh”, sau khi bỏ sạch rồi, trong lòng 
lắng yên, tịch tĩnh mới phát sinh trí tuệ. Lời Phật dạy rõ 
ràng mà giản đị làm sao! 

Chúng ta thấy rõ ràng, khi lòng mình không có 
vẫn đề thì nó lặng lễ bình yên. Còn trong lòng không 
yên, dù ta có chạy trốn ở đâu cũng vẫn không yên. Ví dụ 
ở nhà có chuyện buồn, ta chạy tới nhà bà con thật xa, để 
không nhìn không thấy không nghe chuyện nhà nữa.. Đi 
cả ngày mới tới nơi, nhưng vừa ngồi xuống thì tâm 
trạng bứt rứt không yên, y hệt hay còn khổ hơn lúc ở 
nhà nữa chứ. Không buông được tức không yểm ly, 
không diệt tận thì khổ, đó là chuyện đương nhiên thôi. 
Cho nên Phật dạy phải tịch tĩnh, không khởi các lậu, 
nghĩa là không dấy khởi niệm gì cả mới diệt tận gốc 
khổ được. 

“Tâm chánh giải thoát”, nghĩa là người áp dụng 
được như thế thì tâm chánh giải thoát, ngay lúc đó liền 
được giải thoát, không đợi đến bao giờ. Tóm lại, Niết- 
bàn ngay trong hiện tại là người luôn luôn thấy tất cả 


cảnh sắc mà sanh tâm yểm ly, ly dục, diệt tận, tịch tĩnh, 
không khởi các lậu, đó là giải thoát, là Niết-bàn ngay 
trong hiện tại. Nói dài như vậy, chứ chỉ đừng dính, 
đừng nghĩ ngợi, đừng phân biệt gì về ngoại cảnh, buông 
hết để lòng lắng yên, thì sống trong Niết-bàn, chứ không 
cần tìm kiếm ở đâu xa. 

Phật dạy tiếp: “Đối với thọ, tưởng, hành, thức, 
sanh tâm yểm ly, ly dục, diệt tận, không khởi các lậu, 
tâm chánh giải thoát. Đó là thầy Tỳ-kheo đạt được Niết- 
bàn ngay trong hiện tại”. Nghĩa là ngoài sắc ra thọ, 
tưởng, hành, thức cũng đều như vậy. Người nào đối với 
năm uẩn quán sát tu tập như vậy là người đạt được 
Niết-bàn trong hiện tại. 

Đề tài chúng tôi nói với quí Phật tử hôm nay là 
mê và giác. Như đã trình bày ở trên, mê là sáu căn chạy 
theo sáu trần, giác là sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà 
không chạy theo, không đắm nhiễm. Phật Tổ đều dạy 
chúng ta như thế, thực hiện được hay không là phần của 
mình. 

Vậy xin chúc toàn thể chúng ta làm đúng như lời 
Phật Tổ dạy, để đạt được Niết-bàn an vui trong hiện 
đời. 


TIN MÌNH ĐỂ TU 


Người tu nếu không có niềm tin thì việc tu khó đi 
đến nơi đến chốn. Niềm tin này phải là chánh tín, tin Ở 
chính mình, chứ không phải tin một cách mù quáng hay 
vì bị bắt buộc phải tin. 

Đức Phật đã tỪng nói: “Như Lai không bắt ai 
phải tin mình cả. Hãy nghe những gì Như Lai nói, suy 
gẫm, thực hành thấy có lợi ích thiết thực rồi hãy tin và 
đến với Như Lai”. Rõ ràng đức Phật không bắt buộc ai 
tin Ngài và đến với Ngài cả. Nhiều người tin một cách 
nông cạn, cứ tin càn tin bướng mà không cần suy xét 
điều mình tin có đúng hay không? 

Đạo Phật dạy lý nhân duyên quả báo. Tất cả 
những gì chúng ta có ngày hôm nay đều từ nhân duyên 
hoặc đời trước hoặc trong đời này. Không có quả nào 
mà không từ nhân ra. Cũng vậy, việc tu học của chúng 
ta cũng không thể do một ai ban cho. Mình tạo nhân lành 
thì được phúc quả tốt đẹp, muốn chấm dứt mầm khổ 
đau thì đừng tạo nhân đau khổ. Tu sửa những việc xấu, 
siêng làm những việc lành, phúc quả tốt đẹp có được từ 
công phu tu tập, sẽ đem đến cho chúng ta niềm tin, sự 
hiểu biết và lòng nhiệt thành. 

Khi có được niềm tin từ chính công phu của mình 
rồi, chúng ta mới nỖ lực tiến tu. Càng tu càng chiêm 


nghiệm giáo pháp thì niềm tin lại càng vững chắc. Vì 


vậy nếu việc tu học lãng xao, không có kết quả thiết 
thực thì cũng sẽ không có niềm tin. Trong kinh nói: 
“Lòng tin là mẹ của các công đức”. Niềm tin chắc thật 
một khi đã đủ thì không gì có thể làm cho nó khuất lấp 
hay bị mất được. Cho nên người con Phật chúng ta phải 
xây dựng, bồi dưỡng thật vững chắc niềm tin đối với 
đạo. Tin bằng trí tuệ, ta đến với đạo bằng trí tuệ bằng 
sự hiểu biết. Chưa hiểu mà đến, niềm tin ấy gọi là mê 
tín. 

Một niềm tin không được xây dựng bằng trí tuệ, 
thông qua cái ngã mà có sự cẩm thông, tin kính thì niềm 
tin ấy dễ bị lung lay lắm. Người thế gian đối với gia 
đình, bạn bè, mọi người chung quanh, một khi đã bị mất 
niềm tin rồi thì cuỘc sống cũng mất phương hướng. Họ 
rơi vào tình trạng bất đắc chí, sống không có lý tưởng, 
mất điểm tựa. Trong đạo Phật không chấp nhận con 
người sống trong tình trạng như thế. Vì vậy chúng ta 
phải xây dựng niềm tin của mình thật vững. Niềm tin đó 
là tin vào chánh pháp, tin ở khả năng có thể thành Phật 
của chính mình. 

Phật dạy tất cả các pháp đều vô thường. Qua học 
hồi hiểu biết, qua kinh nghiệm cuộc sống, chúng ta thấy 
rõ điều đó nên tin chắc như vậy. Quan trọng là do kinh 
nghiệm bản thân, chúng ta thấy quả thực lời Phật nói 


đúng nên ta tin, vì chính mình cũng thấy cũng nhận như 
vậy. Đó gọi là niềm tin chắc thật. Khi đã có sự khẳng 
định như vậy rồi thì dù trời lay đất chuyển, ta vẫn cứ 
tin. Người tu nếu không có niềm tin đối với chánh pháp, 
rất dễ dàng bỏ đạo. Vào chùa nghe quí thầy nói đạo lý 
thì tin, nhưng lát nữa ra ngoài nghe ai nói cái gì lạ lạ, 
liền bổ cái trước chạy theo cái sau. Người đi tới hai ba 
bước, thụt lùi hai ba bước thì chừng nào mà đến nơi. 
Đường đạo dài lắm chứ không phải ngắn đâu. Vì vậy 
Hòa thượng thường nhắc nhở chúng ta, phải phát tâm 
trường viễn kiên cố mới đi đến nơi đến chốn được. 

Lòng tin giống như vọng gác ở một gốc thành. 
Thường thường thành vua hay những cơ quan quan 
trọng, người ta xây khung thành rào lại, rồi đặt những 
vọng gác ở gốc thành. Vọng gác phải được giữ gìn cẩn 
mật, kiên cố mới canh chừng kể gian xâm phạm vào bên 
trong được. Nếu vọng gác không đảm bảo, thì những 
phần tử xấu bên ngoài xâm nhập vào trong phá rối tất 
cả. Cũng thế, người không vững niềm tin, gặp việc gì 
cũng chao đảo, không giữ được lập trường nên mất 
phương hướng và kết quả là dẫn đến sự thất bại. 

Trở về việc tu học của chúng ta, nếu muốn làm 
những việc công đức thì phải tuân theo sự chỉ dạy của 
Phật, của thầy tổ. Ví dụ như Phật tỬ tại gia thì quy y 


Tam Bẳo, thọ trì năm giới. Nhờ theo đúng như vậy ta có 
được kết quả lợi lạc nên cuộc sống an ổn vui vẻ. Từ đó 
mà công đức và niềm tin phát sanh. Ta đã quyết tâm 
thực hành như vậy, cứ từng bước bước mà đi. Dù cho 
chung quanh có chướng ngại, ta vẫn cứ đi, đẳm bảo sẽ 
tới nƠi. 

Nói đến đạo Phật là nói đến tu tâm, tức là mình tu 
trong lòng mình, không ai ngăn cẩn được. Tại mình 
vọng động, tu không được nên than phiền người này 
trách cứ người kia, thành ra việc tu tập bị ngăn ngại, 
chứ có ai nhảy vào lòng mình cẩn đâu. Nhiều người tu 
mấy chục năm mà không biết gì hết. Nghe nói tu tâm thì 
“Ờ, tu tâm”, nghe nói dưỡng tánh thì dưỡng tánh, nghe 
nói tu thiền cũng tu thiền, ai rỦ đi núi đi non cũng cứ đi. 
Thật ra chẳng biết chi nên chẳng tới đâu hết. 

Chúng ta không thể tu hành như vậy được, phải 
sửa lại. Từng bước từng bước theo dõi quán sát việc tu 
học của mình trong ba nghiệp. Ý nghĩ gì, thân làm gì, 
miệng nói gì? Điều ta nghĩ, ta làm, ta nói đó có đúng với 
chánh pháp hay không, đúng thì tiếp tục làm, không đúng 
thì bổ ngay. Phải thực tập từng bước như vậy mới gọi 
là tu chứ. Giống như ở đây, Hòa thượng đưa Tăng Ni 
vào trong mỘt cái khuôn, đùm bọc dạy dỗ nhắc nhở, 
hướng dẫn từng bước một từ chặng đầu cho đến chặng 


cuối. Mấy chú phải tu như vậy như vậy. Ví dụ người 
mới ngồi thiền, Hòa thượng dạy ngồi nửa tiếng thôi, rồi 
tăng dần tỪ nửa tiếng lên bốn mươi lăm phút, một giờ, 
một giờ rưởi, hai giờ. Dìu dẫn từng bước như vậy mới 
đảm bảo. 

Người có quá trình tu tập theo một nền tẳng như 
vậy, chắc chắn sẽ khó bị lung lay bởi những cám dỗ 
khác. Giả dụ như việc thực tập tọa thiền của mình đã 
trải qua một quá trình từ lạ đến quen, bây giÈ có người 
tới nói “Tôi ngồi thiền một tiếng đồng hồ có thể bay lên 
hư không hay biết quá khứ vị lai...” Ta vẫn bình thản, 
không có gì chao đảo. Vì mình đã trải qua những giai 
đoạn đó rồi, đã được sự hướng dẫn cặn kẽ của Thầy tổ 
và đang trong vòng thể nghiệm đây. Nghe thì nghe 
nhưng không ai làm ẳnh hƯởng đến việc tu học hằng 
ngày của ta được. Đó là niềm tin đã vững. Niềm tin này 
xuất phát từ công phu tu tập mà ra. 

Trong nhà thiền, các Thiền sư thường dạy tâm 
bình thường là đạo. Hồi đạo là gì? Tâm bình thường. 
Sinh hoạt đạo lý hằng ngày như thế nào? Đừng để tâm 
vọng động. Sống trong cái bình thường trong cái hiện 
tại, trong sự vận hành liên tục của các pháp mà không bị 
đắm trước, sáng suốt tỉnh táo, đó là sống đạo. Người 
sống được như vậy là người có niềm tin vững chắc. 


Chúng ta cứ tưởng đạo là cái gì Ở trên trời trên mây, chỈ 
có các ông Thánh mới làm nổi, còn mình vô phần. Do đó 
ta tự đánh mất cái quý giá nhất của mình. Đạo thật ra ở 
sát một bên ta, nhưng vì nó quá gần nên mình không 
thấy, không nhận ra. Như tôi ngồi đây có thể nhìn xa tận 
ngoài vườn tới mấy chục mét, nhưng cái lỗ mũi trước 
mắt tôi lại không thấy. Bởi vì nó gần quá, thường quá 
nên mình đâu có quan tâm. 

Phật nói cũng thế, tánh Phật nằm sẵn trong mỗi 
chúng ta mà mình lại không nhận ra, cứ chạy ngược 
chạy xuôi, lên non lên núi, tìm thầy tìm tổ ban cho. Đã 
sai lầm như vậy thì biết đến bao giờ mới nhận được. 
Cho nên người tu phải tỉnh táo, xoay lại mình đừng 
phóng ra ngoài nữa, thì mới không mất mình. Nhà thiền 
nói phẳẩn quan tự kỞ, nghĩa là xoay lại xem xét lấy mình. 
Tu là làm những việc rất bình thường nhưng trong tinh 
thần tỉnh táo sáng suốt, chứ không mê lầm cố chấp. Bởi 
thế có khi tôi nói tu rất dễ. Vì ta vẫn làm việc bình 
thường thôi, chỉ đừng chạy theo các duyên là đủ. Vậy 
mà mấy ai làm được? Bởi vì mình khinh thường cái 
hiện hữu gần kề cho nên không quan tâm đến nó, thành 
ra cuối cùng mất đi. 

Ví dụ theo thời khóa, buổi sáng mình ngồi thiền, 
ăn cơm, làm việc, nghỈ trưa. Chiều học hoặc ngồi thiền, 


tụng kinh, ngồi thiền rồi nghỉ tối. Rất là bình thường, 
không khó khăn gì. Nhưng nếu ta không vững niềm tin 
thì tới giờ tụng kinh mình bận việc, có khách, tới giờ 
ngồi thiền thấy đau lưng mệt mỗi, thay vì ngồi thiên 
mình lại nằm thiền. Tới giỜ ăn, nói ăn không nổi. Thế là 
mình làm xáo trộn đi cái bình thường. Cho nên người 
giữ vững, đều đặn những chuyện bình thường, tới giờ 
ăn cỨ ăn, tới giờ nghỉ cứ nghỉ, đó là người biết hành 
đạo và gần với đạo. Thế thì đâu có khó khăn øì, phải 
không? Tại mình bất thường nên mới thấy khó khăn. Vì 
vậy Tổ Tăng Xán nói: “Chí đạo vô nan, duy hiềm giản 
trạch”, nghĩa là chỗ tột cùng của đạo không khó, chỉ 
ngại vì người hay chọn lựa mà thôi. 

Những việc cơ bản bắt đầu từ thời bé thơ, mình 
bước đi chập chững, mẹ mình cũng chỉ hướng dẫn thôi 
chứ đâu có đi thế mình được, rủi ro có vấp ngã thì mình 
cũng tự đứng dậy. Đó là chuyện bình thường. Cũng thế, 
việc tu hành đừng trông mong có một thần lực nào luôn 
bên cạnh, chờ mình té là đỡ. Đừng mong như vậy, mà 
bằng trí tuệ, bằng đôi tay đôi chân của mình, ta tự đứng 
dậy. ChỈ có cách đó là bảo đảm nhất. 

Trong kinh Phật dạy: “Lòng tin là gốc đạo, là mẹ 
của các công đức, làm tăng trưởng tất cả các pháp lành, 
diệt trừ tất cả các nghi hoặc, thị hiện mở bày đạo vô 


thượng”. Lòng tin là gốc của đạo, là mẹ của tất cả các 
công đức, như tôi đã nói, làm việc gì mà không vững 
niềm tin thì chẳng tới đâu hết. Như Phật tử đi chùa nghe 
pháp, thờ Phật, ăn chay mấy năm rồi nhưng không hiểu 
biết chính xác gì về đạo. Hôm nào đó nghe người ta nói 
ăn chay coi chừng bị ung thư, liền hoảng sợ bổ cuộc. 
Mình quyết định bổ cuộc chớp nhoáng như vậy là đã 
mất mấy năm công phu rồi. Đó là do niềm tin đã bị lung 
lay. Thế gian vô thường, ta công phu chưa được bao 
nhiêu mà đã bỏ cuộc thì tu hành không biết đến bao giờ 
mới xong. Thời giờ qua rồi, không trở lại, việc tu tập 
nếu không có lòng tin vững chắc thì công đỨc làm sao có 
được? Nên kinh nói: “Lòng tin là gốc của đạo, là mẹ 
của tất cả các công đức”, mất lòng tin là mất tất cả. 
Pháp của Phật dạy tuy nhiều, nhưng chỈ cần nắm 
vững một pháp thôi cũng đủ cho chúng ta tu rồi. Như 
Thiền sư Pháp Thường ở núi Đại Mai chỈ tin một câu 
“Tức tâm tức Phật” của Mã Tổ thôi, mà Ngài hoàn thành 
đại sự, giác ngỘ giải thoát ngay trong hiện đời. Nếu 
quyết tâm mà làm thì đẳẩm bảo hiện tại không có gì lay 
chuyển ta nổi. Ví dụ như ta đang tu thiền, nhưng nghe 
nói tu thiền điên, ta vẫn bình thường. Tại sao mình bình 
thường? Vì chính mình đang tu thiền đây nhưng có điên 
đâu. Người tu chân chánh giữ được mức bình thường là 


người có niềm tin kiên cố, không øì lay chuyển nổi. Vui 
không quá vui, buồn không quá buồn, ăn không quá no, 
ngủ không quá nhiều, không nói nhiều, nghĩ nhiều, đi 
nhiều. Nói nhiều thì tẳn thần, đi nhiều thì mỗi chân, nghĩ 
nhiều thì loạn động. 

Thường phản quan tự kỞ, soi xét lại mình. Cách 
tu này, đối với Phật giáo Việt Nam nhất là thời Trần rất 
được thịnh hành. Phẳn quan tự kỞ, tức là nhìn lại mình, 
không bị động, không chạy ra bên ngoài. Xoay lại mình 
để làm gì? Để thấy cái dở thì giảm lại, bổ đi. Như bớt 
nói một chút, bớt dính dáng việc chung quanh một chút, 
mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng ngay. Nói tóm lại là tự soi 
lại mình để làm chủ ba nghiệp, đừng phạm lỗi lầm. 
Như vậy thì không gây tạo nhân khổ, chắc chắc không 
chuốc quả khổ, rốt ráo được an vui. 

Đức Phật tỪng nói trong kinh Pháp Cú “Tự chiến 
thắng mình là chiến công hiển hách nhất”. Chiến thắng 
trăm ngàn quân địch chưa phải là chiến công vĩ đại, mà 
người tự chiến thắng mình mới là người có chiến công 
hiển hách. Tự chiến thắng mình là chiến thắng cái gì? 
Chiến thắng những tập khí xấu của mình, những thỨ 
quá đà, phiền não lôi thôi. Nhiệt tình quá cũng đâm ra 
phiền não, lo lắng quá cũng sanh phiền não. Cái gì vỪa 
phải thì bình thản, muốn thế phải biết chỗ nên dừng. Đó 


là người biết điều quân ra trận, khi nào tiến khi nào 
thoái, mỗi mỗi đều nhịp nhàng, hợp thời hợp lúc, gọi là 
không sa đà thái quá. 

Niềm tin tăng trưởng thì tất cả pháp lành sanh, 
diệt trừ mọi nghi hoặc. Kinh nói “Lòng tin kiên cố, lìa 
cấu tâm, trừ sạch kiêu mạn, sanh cung kính. Tin là kho 
báu pháp bậc nhất”. Nghĩa là người nào có lòng tin kiên 
cố thì tất cả phiền não dứt sạch, sanh tâm cung kính 
Tam Bảo. Vì thế tin là kho báu bậc nhất. Chủ trương 
của đạo Phật là tỉnh sáng, không lầm lẫn và bị kéo lôi 
bởi những hiện tượng chung quanh. Thành ra người 
vững niềm tin sẽ giảm thiểu những phiền bực rối rắm, 
những bất an trong lòng. 

Phiền não không phải từ đâu đến, mà tỪ trong 
lòng chúng ta dấy khởi. Vì vậy nói tu tâm là mình nhìn 
thấy rõ ràng sắp xếp ổn định. Nói điều gì gây sự bất ổn 
cho mình cho người thì ta không nói. Làm điều gì gây 
ảnh hưởng không tốt cho mình cho người thì ta không 
làm. Lòng mình cứ bị việc này việc kia xáo trộn thì làm 
sao trong sáng. Thành ra những gì không đáng, không 
quan trọng, không phải việc chính yếu của sự tu hành thì 
gác qua một bên, để tâm định tỈnh trong sáng, thì phiền 
não mới không có chỗ cắm dùi được. 

Người phát tâm tu hành, trước nhất phải có niềm 


tin kiên cố. Niềm tin đó tỪ sự hiểu biết, thể nghiệm đạo 
lý mà ra, sau đó mới phát tâm tu hành. Tu hành để làm 
øì? Để thành Phật, để hết khổ được vui. Phật tử nào vô 
chùa lạy Phật nguyện con tu hành cho phát tài phát lộc là 
trái với tĩnh thần đạo lý rồi đó. Phát tâm tu ở đây là phát 
tâm thành Phật, phát tâm giác ngộ giải thoát. Phát tâm 
này khó lắm, vì chấp nhận mất tất cả mới nhận lại 
được ông Phật của chính mình. Khi đã phát tâm lại phải 
kiên cố trường viễn, chứ không thể dễ duôi được. 

Quí vị thấy Tăng Ni vừa phát tâm xuất gia là tóc 
tai rụng hết rồi. Nhát dao đầu tiên thầy Bổn sư để lên 
đầu với lời nhắc nhủ rằng tóc này là ô nhiễm, là pháp 
thế gian, là phiền não cấu trược. TỰ con không cạo 
được, bây giờ thầy vì con mà cạo bổ cho. Điều đó nói 
lên ý nghĩa một khi ta đã phát tâm tu thì tất cả những 
quan hệ thế thường từ gia đình cho đến bạn bè ngang đó 
cắt hết, không như hồi xưa nữa. 

Đến giai đoạn thứ hai, phát tâm cắt đứt tất cả 
những ân ái ở thế gian. Giai đoạn này bắt đầu khó rồi 
đó. Sợi dây luyến ái gia đình là một thứ tình cẩm rất khó 
bứt rời. Như người ta nói mẹ sanh ra con là cắt núm 
ruỘt của mình, đau xót lắm. Tình cảm này buộc trói 
mình tỪ kiếp nào tới bây giờ, không dễ gì trong giây 
phút mà có thể cắt đứt được. Đã không cắt được thì cứ 


buộc ràng quấn quít nhau đời đời kiếp kiếp, cho nên 
Phật nói chúng sanh trầm luân trong sanh tử là vậy. 
Muốn thành Phật mà còn đem theo những sợi dây ân ái 
kiểu này thì luộm thuộm quá, làm rối tung cõi Phật vốn 
thanh tịnh thì không được đâu. Cho nên xuất gia rồi mà 
còn dính nhiều quá, chắc Phật phải cắm tóc lại cho mình 
thôi. 

Người xưa thông minh lạ thường. Khi mình quỳ 
xuống cầu xin phủi tóc, các Ngài đã nói đây là việc làm 
của các ông, tôi vì các ông mà cạo bỏ râu tóc cho, chứ 
không cưỡng ép. Các ông tự làm thì sau này đừng than, 
đừng nói tốt nói xấu nghe! Đó là các Ngài răn đe chúng 
ta hãy giữ vững tâm dũng mãnh ban đầu. Hồi mới tu thì 
thấy như dứt khoát lắm, được thời gian sau nay đau mai 
yếu, kiếm chuyện về thăm gia đình. Cứ thế dần dần thối 
Bồ-đề tâm, thôi thì “tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính 
mẹ hơn là đi tu”. Vậy là xong một đời. Chúng ta có 
nhiều lý lẽ ma my lắm, vì vậy con đường Phật đạo 
không khó mà trở thành khó. 

Đến giai đoạn kế tiếp, người tu là hàng Thích tử 
của Như Lai nên phải cắt đứt tất cả những quan hệ 
trong tam giới, gọi là xuất thế tục gia. Giai đoạn này khó 
hơn nữa, làm hoài làm mãi, đời này làm chưa rồi, đời 


sau làm tiếp, làm mãi cho tới chỪng nào rồi mới thôi. 


Nghĩa là bao giờ ta hoàn toàn làm chủ được mình, không 
còn kẹt trong bất cứ pháp nào, dù là thế gian hay xuất 
thế gian. Khó thì khó nhưng chúng ta làm được, chứ 
không phải không làm được. Làm như thế nào? Làm 
bằng con mắt trí tuệ. 

Con mắt trí tuệ là sao? Ví dụ nghe nói người đó 
đẹp, bây giờ ta không nhìn bằng mắt thường mà nhìn 
bằng con mắt trí tuệ. Thấy thân người đó được hình 
thành tỪ nhiều nhân tố, bên ngoài da phủ mịn màng 
nhưng bên trong máu huyết tanh hôi, chưa kể đến đờm 
dãi xú uế thường tiết ra các cơ quan bài tiết. Tìm thử 
xem cái đẹp từ đâu ra. Càng tìm càng thấy gớm, thì làm 
sao say đắm thân thể ấy được. Thân người như vậy, 
thân ta cũng chẳng khác, thế thì chấp nó thật là mình, 
quý trọng nó ở chỗ nào. Thế là nhờ con mắt trí tuỆ, ta 
thấy rõ bản chất duyên hợp, không thật, bất tịnh của 
thân mà lìa được luyến ái. Như vậy tu đâu có quá khó! 

Rồi bằng con mắt trí tuệ, ta thấy cuộc đời là vô 
thường, sớm còn tối mất. Mạng người ngắn ngủi, nếu 
không nỖ lực tiến tu, một mai quỷ vô thường đến đòi 
mạng, làm sao trở tay cho kịp. Đường trước tối tăm, 
nghiệp thức mênh mang, chừng đó hận chẳng sớm lo 
liệu thì đã muộn rồi. Cho nên người có trí tuệ là người 


có cái nhìn thấu đáo, biết lo xa, chuẩn bị cho mình nơi đi 


chốn đến an ổn, không hoẳng sợ bất an khi sống cũng 
như lúc chết. Cho nên nếu khéo biết, thì việc tu có thể 
thực hiện được tốt đẹp, bằng không biết thì tự mình 
đưa mình đến nẻo khổ thôi. 

Tu là sửa. Sửa cái gì? Ví dụ hồi xưa mình 
thương nhiều quá, bây giờ sửa lại, thương vừa vừa 
thôi. Hồi đó mình mê thích cái gì là theo chết cái đó, bây 
giờ sửa lại thích vừa vừa thôi. Hồi xưa mình ghét cái gì 
sống để dạ chết mang theo, bây giờ sửa lại ghét một 
chút thôi. Hồi xưa mình thích nhà cao cửa rộng, ăn sang 
mặc đẹp, bây giờ sửa lại ở đâu cũng được, ăn sao cũng 
ngon, càng giản dị càng tốt. Tu tập lần lần như vậy, 
chắc chắn không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ đến 
được bờ Niết-bàn giải thoát, không còn chìm đắm trong 
biển khổ sanh tử nữa. 

Sở dĩ chúng ta khổ là vì không buông bổ được, 
mà cứ gom góp thêm vào. Ăn một bữa để dành trăm 
bữa. Gần chết mà của cải tài sẵn chưa sắp đặt xong thì 
chết không yên. Phút lâm chung mà tâm vọng động dẫy 
lên thì nó kéo đi liền, trong lúc hốt hoảng, thần thức tối 
tăm, chui vào da lỪa bụng ngựa khổ càng thêm khổ. 
Trong kinh có kể câu chuyện thế này. 

Một hôm Phật đi khất thực, ngang nhà một vị cư 
sĩ rất giàu có. Chủ nhà ta đi vắng, con chó trong nhà thấy 


Phật sủa dữ. Đức Phật mới nói: “Ngươi do lòng tham 
không buông được, mang thân lông lá, nằm giữ của như 
vậy mà chưa tỉnh, còn làm dữ nữa”. Con chó nghe rồi 
buồn xo, nằm co lại không ăn uống gì cả. Ông chủ đi về 
thấy con chó cưng của mình buồn xo, hỏi ra mới biết 
đức Phật là nguyên nhân làm cho nó bỏ ăn bỏ uống. Ông 
tỨc quá, liền đi tìm Phật. Gặp Thế Tôn, ông liền lớn 
tiếng hỏi: 

- Sa môn Cù Đàm! Con chó của tôi giữ nhà tốt 
như vậy, bây giờ ông làm sao nó buồn đến bỏ ăn, tôi bắt 
đền ông đó. 

Đức Thế Tôn để cho ông nói hết, rồi từ tốn giải 
thích: 

- Con chó ấy là mẹ của ông đó. Ngày trước mẹ 
ông sắp qua đời, còn của cải để trong cái hũ chôn dưới 
gầm giường, chưa kịp dặn ông. Vì tâm luyến tiếc, một 
là thương ông, hai là thương của nên bây giờ phải đọa 
làm thân chó nằm giữ của cho ông. Ông chẳng biết mẹ 
mình khổ sở tới bực nào, lại còn lớn tiếng với Như Lai! 
Nếu không tin, ông về đào dưới gầm giường lên sẽ thấy 
rõ. 

Nghe đến đây, ông hoẳng quá chạy ngay về nhà, 
theo lời đức Phật nói, ông đào dưới gầm giường quả 
thật thấy những hũ vàng vẫn còn nằm đó. Chừng ấy, 


ông mới đến khóc lóc năn nỉ đức Thế Tôn dạy cho cách 
cứu mẹ. Đức Phật dạy ông những øì lâu nay buộc thì 
bây giờ mở ra. Con chó đã được Phật khai thị, nó hiểu ra 
rồi nên đã thoát kiếp súc sanh. Ông về chôn cất tử tế rồi 
phát tâm cúng dường, bố thí hồi hướng công đức ấy cho 
mẹ. Đồng thời cũng mở rộng lòng ra, đừng tham luyến 
tài sản thế gian nữa, làm lành lánh dữ. Như vậy mới 
mong sau này không khổ. Từ đó ông Trưởng giả trở 
thành người Phật tỬ tín tâm kiên cố và hộ pháp rất đắc 
lực. 

Nhân quả rõ ràng như thế, dấy tâm động niệm 
không tốt thì sẽ bị buộc ràng trong ba cõi. Cho nên Hòa 
thượng thường nhắc nhở chúng ta phải ráng tu, phải tin 
hiểu Phật pháp một cách đúng đắn, rồi tỪng bước áp 
dụng vào đời sống tu tập của mình. Áp dụng được, có 
công phu rồi sẽ được lợi lạc thiết thực, điều này không 
nghi. Nói tin hiểu, nói phát tâm, là giai đoạn chuẩn bị, 
bây giờ chúng ta phải bắt tay vào làm. Muốn hành đạo 
cho có kết quả phải làm sao? Trong kinh dạy: 

“Đạo không hình tướng, biết suông vô ích, cần 
phải thủ chí tu hành, ví như người lau gương sạch bụi, 
sương sáng thì liền thấy bóng mình. Người hành đạo 
mà dứt dục, chứng không, đạo chân thật hiện bày trước 
mắt”. Đó là những lời dạy hết sức giản dị, mà cũng hết 


sức thiết yếu. Nói đến hành đạo, Phật ví dụ như lau 
gương. Gương để lâu rồi, bên ngoài bụi bám dầy đặc 
nên sương bị mờ, bây giỜ nói lau gương, thật ra là lau 
bụi. Người biết hành đạo là người biết lau bụi, tức 
hằng ngày hằng giờ hằng phút giây lau cho sạch tất cả 
những bụi bặm phiền não bám trên gương tâm. Lau 
sạch bụi rồi thì gương tự sáng, không thêm øì hết. Thật 
ra, sương vẫn sáng từ hồi nào đến giờ, nhưng vì bụi 
bám nên ta không thấy ánh sáng phát ra bên ngoài. Bây 
giờ lau cho hết bụi thì gương sáng ngay. 

Hành đạo cũng vậy, sở dĩ chúng ta niệm Phật, 
tụng kinh, ngồi thiền là vì giặc phiền não quấy nhiễu 
loạn động quá. Muốn nó yên thì phải mượn phương tiện 
để cột tâm lăng xăng lộn xộn lại, đừng cho nó phóng 
chạy ra ngoài nữa. Khi các thỨ vọng tưởng đã yên rồi, 
cái chân thật bên trong tự hiện, đâu phải từ đâu đem 
đến. Tuy nhiên, nếu ta không tẩy rửa phiền não, không 
để chúng lóng lặng xuống, thì không thể nhận ra mặt 
mũi thật của mình được. 

Chúng ta tu, phát tâm hành đạo thì đừng vướng 
mắc gì hết. Như đầm nước trong hiện bóng con nhạn 
bay qua, Nhạn bay thì cứ bay, nó không có ý lưu bóng 
trong đầm nước. Đầm nước trong hiện bóng nhạn thì 
cứ hiện, cũng không có tâm giỮ bóng chi hết. Như vậy 


cả đầm và nhạn đều vô tâm. Chúng ta cũng vậy, trong 
đời sống có vô vàn việc phải làm. Phật Tổ cho phép 
mình làm nhưng đừng dính mắc với nó. Lầm sao lòng 
mình yên ổn như đầm nước trong, mọi việc đến rồi đi, 
không lưu lại dấu vết gì. Cố gắng trong hiện tại ta là 
bầu trời trong, là đầm nước trong, như vậy mình là 
người có trí tuệ. 

Chúng ta tu là sống trở lại phút ban đầu bình 
thường giản dị khi cha mẹ mới sanh, không tính toan 
bận bịu trong lòng. Cho nên trong nhà thiền thường nói 
đến “hạnh anh nhi” là vậy. Đừng đắm trước, đừng 
vướng mắc, đừng bảo thủ, đừng có cái của mình. Từ 
chỗ bình thường mà nhìn thấy mọi vật thì chân trời kiến 
đế mở ra, ta thấy đạo. Đạo lý không ở ngoài những cái 
thông thường này. Thấy như thế, nói như thế, làm như 
thế, ăn như thế, nghĩ như thế, đi đứng tiếp xúc ngoại 
giao tất cả đều như thế. 

Sở dĩ mình lẩm cẩm, lẩn thẩn là vì cứ tụng đi 
tụng lại những hình ảnh bên ngoài. Người tu phải cởi 
mở, buông hết, không để vướng mắc bất cứ thứ gì. Đó 
là cách hành đạo hay nhất. Đi biết mình đi, ăn biết mình 
ăn, thân này có rồi biết sẽ hoại, biết rõ như vậy, không 
đắm trước, không vướng mắc, không Ÿ lại. Biết như 
vậy là biết đúng chân lý. Điều này không phải ai cho 


mình, mà tự mình gầy dựng, tự mình tu tập, tự mình 
vững niềm tin, tự mình phát tâm và hành đạo. 

Cuối cùng tôi mượn lời Phật dạy để kết thúc bài 
giảng hôm nay: “Đệ tử ta, dù Ở xa ta ngàn dặm, tâm nghĩ 
đến giới của ta mà tu thì được đắc đạo. Trái lại dù kể ở 
bên cạnh ta mà tâm tà cũng chẳng bao giờ đắc đạo”. 
Dẫn câu này cho tất cả chúng ta ý thức rằng, dù bây giờ 
mình cách Phật quá xa, nhưng nếu thực hành đúng lời 
Phật dạy thì cũng như gần Phật. Chúng ta vững niềm tin 
hành đạo thì nhất định sẽ đạt đạo. Đó mới gọi là người 
biết ơn và báo ơn chư Phật. 

Chúc toàn thể quý vị đầy đủ niềm tin vững tiến 
trên con đường Phật đạo. 


TÂM THIÊN 

Khi nói đến tâm thiền tức là nói đến tâm đạo. Các 
bậc thiện hữu tri thức bảo tất cả chúng ta đều có sẵn 
tâm đó. Tuy nhiên nó Ở đâu, như thế nào thì không aI có 
thể diễn tả hay chỉ được. Vì sao? Vì tâm này không hình 
tướng, không chỗ nơi, làm sao tả làm sao chỉ được. Cho 
nên nói tới tâm thiền là nói tới chỗ tự chứng tự biết, 
chứ không phải nói để mà chơi. 

Cổ đức nó người tu mà không nhận được tâm 
này thì công phu luống uổng một đời. Sơ tổ Bồ Đề Đạt 


Ma có bài kệ: 

Ngoại tức chư duyên, 

Nội tâm vô đoan, 

Tâm như tường bích, 

Khả dĩ nhập đạo. 

Dịch: 

Ngoài dứt các duyên, 

Trong không cỘt trói, 

Tâm như tường vách, 

Khả dĩ vào đạo. 

Người tu muốn nhận được tâm đạo của mình, 
ngoài dứt các duyên, trong tâm không có gì ràng buỘc. 
Người được như thế khả dĩ vào đạo. Qua lời dạy này, 
chúng ta thấy quả thực đạo không có gì rắc rối, rườm 
rà. Tổ chỉ thẳng cho chúng ta bên ngoài đối với tất cả 
các cảnh duyên, đừng chạy theo, dứt bỏ đi. Các duyên 
này là gì? Là tiền tài, danh vọng, gia nghiệp, vợ con... 
Bây giờ dứt như thế nào đây? Dứt không có nghĩa là dứt 
khoát buông bổ không đoái hoài tới, dứt ở đây tức là 
đừng bị lầm nữa. Ví dụ như hồi trước chúng ta chưa 
biết nên lầm về con người, về các cảnh, chấp cho nó là 
thật nên khổ vui theo nó. Bây giờ chúng ta đã biết rồi thì 
không lầm nữỮa, không chạy theo nó nữa nên không 
vướng mắc, không khổ, được an Ổn. 


Điều này nói nghe dễ nhưng làm lại rất khó. 
Trong giấc ngủ, bỮa ăn, mọi sinh hoạt lúc nào mình 
cũng vướng víu cái này, mắc mứu cái kia, bây giờ biểu 
dứt làm sao dứt. Mà không dứt được thì chưa tu được, 
chưa sống với tâm đạo được. Tâm đạo tức là tâm giác 
chứ không có gì lạ. Giác cái gì? Những cái ngày trước 
mình lầm, bây giờ không lầm nữa, gọi là giác. 

Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy chúng ta muốn nhận được 
tâm đạo, thì điều kiện trước tiên là dứt các duyên bên 
ngoài. DỨt được bên ngoài rồi, trong lòng cũng không 
còn ràng buộc gì hết. Có khi chúng ta quên được những 
việc bên ngoài, nhưng bóng dáng tồn đọng trong lòng cứ 
hiện lên hoài, phần này khó hơn phần bên ngoài. Tổ dạy 
phải buông những bóng dáng bên trong luôn mới được. 
Chữ “đoan” (_ ???có nghĩa là đầu mối, chỗ manh nha 
của mọi sự kiện. “Vô đoan” nghĩa là tất cả những dấy 
niệm, những mối manh ràng rịt trong lòng chúng ta 
không còn nữa, phải cắt đứt hết cho yên Ổn. Hai việc 
này nếu tu được thì chúng ta mới có thể vào đạo. 

Nếu chúng ta còn mơ màng, chưa có thái độ dứt 
khoát đối với việc tu hành, thì các thứ dây mơ rễ má ấy 
quả thực không dứt được. Nó thay hình đổi dạng lúc 
vầy lúc khác, lúc thương, lúc giận, không khi nào mình 
sống thực với tâm giác, thì làm sao có được sự an lạc. 


An lạc thật sự chỉ có nếu ta ổn định, làm chủ được tình 
hình trong cũng như ngoài, làm chủ được tất cả những 
dấy niệm lăng xăng. Phật nói người tự chiến thắng 
mình là người có chiến công hiển hách nhất đó. Chiến 
thắng được những cái bên ngoài, chiến thắng được 
những bên trong, chiến thắng mọi mặt, tức là ta đã làm 
chủ hoàn toàn. 

Sự nghiệp giác ngỘ giải thoát nằm ở chỗ hoàn 
toàn làm chủ đó. Điều này tự ta sẵn có, tỰ ta tu tập, tỰ ta 
giải quyết ổn định, chứ không phải việc bên ngoài. Cho 
nên càng hiểu đạo Phật, càng áp dụng đạo Phật vào đời 
sống, hưởng được chút chút lợi lạc, chúng ta càng thấy 
phấn khởi, thích thú vì khẳng định được khả năng làm 
chủ của mình. Đây là một sự trở về để nhận lại kho báu 
của mình, chứ không phải chạy ngược chạy xuôi cầu 
cạnh ai hết. 

Một khi nhận lại được kho báu nhà mình thì dù ở 
tại chợ, làm tất cả việc, mà ta vẫn tự tại, giải thoát như 
thường. Vì vậy dứt các duyên không có nghĩa là vứt bỏ 
các duyên, đóng tai, đóng mắt, đóng mũi lại. Chính định 
lực và trí tuệ đưa đến sự giải thoát khỏi các duyên. Ta 
vẫn sống, vẫn sinh hoạt, vẫn tiếp xúc các duyên bình 
thường mà không dính mắc, không lệ thuộc nó. Như 
vậy gọi là dứt. Đó là tinh thần của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. 


Tinh thần tu tập của Tổ Bồ Đề Đạt Ma còn được 
xác định rõ hơn nữa Ở bài kệ: 

Bất lập văn tự, 

Giáo ngoại biệt truyền, 

Trực chỉ nhân tâm, 

Kiến tánh thành Phật. 

Đây là bài kệ nổi tiếng, nói lên đường lối tu duy 
nhất của Tổ chỉỈ có thế. Ngài dạy một điều mà nó vượt 
ngoài ngôn ngỮ, sách vở, đó chính tâm mình. Nhận lại 
và làm chủ được tất cả, tức kiến tánh thành Phật, chỈ có 
thế thôi. 

Người có thể vào đạo hay khả dĩ nhận được tâm 
đạo là người đối với các trần cảnh, cụ thể là sáu trần 
không dính không kẹt. Tổ dạy “bất lập văn tỰ, giáo 
ngoại biệt truyền”, chúng ta có thể áp dụng như sau, 
trong cuộc sống hằng ngày đối với sáu trần sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp, chúng ta đừng dính mắc, buông 
hết thì sẽ không bị động bởi chúng. 

Ví dụ như đối với sắc trần, những hình tượng 
thuộc về sắc, chúng ta nhìn chỉ nhìn, chứ không dấy 
động chạy theo chúng, muốn chiếm hữu gìn giữ. Muốn 
vậy, ta phải thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ cỦa mình lên. 
Nếu thiếu trí tuệ, thiếu sự tỉnh giác, thì ta sẽ bị nó lôi 
cuốn ngay. Cho nên chỖ này chúng ta sử dụng trí tuệ, sử 


dụng sức tỉnh giác thật mạnh mẽ. Dùng được trí tuệ thì 
mới không bị các giác quan dẫn chạy ngược xuôi theo 
trần cảnh. Đây mới đích thực là tu, chứ không phải đi 
chùa, tụng kinh, làm những việc công đức nhiều mới 
gọi là tụ. 

Việc chính là làm sao chúng ta đầy đủ trí lực, trí 
dụng, không bị tất cả các pháp kéo lôi. Các giác quan tự 
tại, bình thắn, sáng suốt trùm khắp, không bị chướng 
bởi một pháp nào. Bị chướng là sao? Ví dụ như mắt ta 
nhìn thấy tường vách, vật dụng trong nhà, không lầm 
cái cửa là vách tường, không lầm quạt máy là cái cửa, 
rõ ràng như vậy. Tuy nhiên nếu tôi thích một vật nào 
trong số đó, thì mắt tôi sẽ dừng ở vật ấy, chỉ thấy vật 
ấy mà không thấy rõ các vật khác nữa. Đó là bị chướng. 
Ngược lại, nếu tôi không để tâm vào một vật nào hết, 
tôi không bị nó kéo lôi nên mắt có thể nhìn thấy khắp 
một cách rõ ràng tự tại, đây gọi là không bị chướng. 
Mỗi vật mỗi vật ở trong phận vị của nó, ta không chạy 
theo nó, nó không chạy theo ta, đây gọi là tâm cảnh nhất 
như. Người sống được như vậy là người thể nhập pháp 
giới tánh. 

Người có lực lượng như vậy trong nhà thiền gọi 
là đại định, chứ không phải đợi ngồi mới định. Thiền 
định trong mọi sinh hoạt, đối với tất cả các cảnh duyên 


lúc nào cũng thiền định. Chứ nếu đợi đến tụng kinh, 
ngồi thiên mới định thì một ngày một đêm, ta tu được 
bao nhiêu giờ? Tu như vậy khiêm nhường quá, nếu 
không nói là hoang phí thời gian, trong khi mạng sống 
của mình thật ngắn ngủi mong manh. Nếu trong mọi 
sinh hoạt, chúng ta không có thiền định thì xem như bị 
mất mát lớn lao. 

Đối với người tu thiền, những gì cần suy nghĩ thì 
suy nghĩ, những gì không cần thì xin cắt. Tới giờ ăn thì 
ăn, không phải giỜ suy nghĩ. Nếu ta đem những suy nghĩ 
vô thức ăn thì hóa mình nhai nuốt vọng tưởng, và một 
miếng cơm là nuốt một miếng nước mắt. Ăn như vậy 
sớm muộn gì cũng sẽ đau bao tử. Tới giờ ngủ thì ngủ, 
đem suy nghĩ vào trong giấc ngủ là ta muốn đưa cái đầu 
vào bệnh viện tâm thần đó. Bởi suy nghĩ thì mất ngủ, 
mất ngủ lâu ngày thì thần kinh rối loạn, điên là cái chắc 
rồi. Người tu thiền là người sống bình dị, chất phác, 
hồn nhiên. Tới giỜ ăn thì ăn, ngon dở gì cũng ăn, rất hồn 
nhiên, rất dễ thương. 

Thành ra từ chỗ công phu không ổn định, sẽ kéo 
theo một lô những bất như ý, rồi từ từ tâm lui sụt, tu 
hành không được, khổ càng thêm khổ. Ngồi thiền hay 
tụng kinh, niệm Phật trong lòng yên Ổn, thấy nhẹ nhàng 
tỪ hơi thở cho đến sự điều hòa trong cơ thể. Tinh thần 


thoải mái mới có thể ngồi niệm Phật hoặc ngồi thiền 
một hai đồng hồ mà không mệt mỗi, lại tiến thấy thích 
thú. Trái lại, trong tâm bức xúc, thở không được, ngồi 
không yên, việc này việc kia rối tung lên, buổi sáng đó 
mình định ngồi một tiếng nhưng khoảng mười lăm phút 
là muốn kéo chân ra rồi. Bởi ngồi như thế không phải 
ngồi thiền, thì làm sao ngồi yên được. 

Ngôi thiền mà nhập được thiền mới an lạc. 
Trong nhà thiền có từ “thiền duyệt”, tức niềm vui có 
được tỪ công phu hành thiền mà ra. Người tu thiền 
được thiền duyệt, ngồi thiền quên thời gian. Sau khi xả 
thiền rồi, niềm an lạc đó vẫn kéo dài liên tục. SỬ các 
Thiền sư còn để lại rất nhiều những niềm vui như vậy. 
Đại sư Thái Hư nghe tiếng chuông báo giờ tọa thiền, 
Ngài theo chúng tọa thiền đến khi nghe tiếng bảo chúng 
báo xả thiền, Ngài cũng xả thiền. Hồi ra mới biết, đây 
không phải tiếng báo xả thiền đầu hôm mà là tiếng báo 
xả thiền buổi khuya. Nghĩa là Ngài đã ngồi suốt đêm 
trong an định nên lặng sâu trong đó, thích thú với thiền 
duyệt. Sau khi xã thiền năm bẩy ngày liên tiếp, thiền 
duyệt đó vẫn còn được triển khai. 

Chúng ta ngày nay vừa kéo cái chân lên thì thấy 
bao nhiêu việc phiền não tới rồi. Ngồi chưa được mấy 
phút lại phải kéo chân xuống, kéo tủ lấy tiền đưa cho 


người này, sắp đặt cho người kia, đủ thỨ chuyện trên 
đời. Giả như có chút gì an lạc trong khi tu, nhưng nó sẽ 
mất liền khi ta vừa kéo chân ra. Mình tu như thế thì 
chừng nào mới thành Phật, chừng nào mới được an lạc 
giải thoát đây? Cho nên ta tu mà chính mình tự đánh mất 
công phu của mình, cuối cùng chỈ gánh chịu sự thiệt 
thòi, trống rỗng. Hiểu như vậy chúng ta sớm quay trở 
lại, chấn chỉnh việc tu tập thế nào để có được nguồn an 
lạc ngay trong hiện đời, thì mai sau mới không sợ khổ 
sanh tử đến. 

Chúng ta phải sáng suốt kiểm lại công phu của 
mình, dứt khoát không để cho đời tu lững lỜ trôi qua 
theo ngày tháng. Chính các Thiên sư cũng đã rơi nước 
mắt cho việc này. CỨ sáng ra hành hương rồi chiều đốt 
mỘt nén nhang tọa thiền. Cây hương ban sáng, cây 
hương buổi chiều đã tàn mà việc tu hành chưa phấn 
phát. Nghĩ đến thời gian qua suông như vậy mà rơi 
nƯớc mắt, tự thương cho mình. Như thế thì bao giờ, Ở 
đâu ta mới nhận lại và sống được với tánh giác hay tâm 
đạo của mình? 

Chúng ta có duyên, tuy chưa đạt được tâm đạo 
nhưng có hiểu, có nhận và có phương pháp để thực hiện 
việc đó. Vậy thì lúc còn sức khỏe, còn điều kiện để công 
phu chúng ta không nỗ lực cắt đứt ngoại duyên, mỗi giờ 


hành trì phải là mỗi giờ làm chỦ, không để qua suông 
bất cứ giây phút nào. Tóm lại chỈ quay trở về tâm ta 
thôi, không việc gì khác, đứng lăng xăng tìm đâu bên 
ngoài, mất công vô ích. 

Nói đến tu hành chúng ta phải phẫn khởi vì biết 
mình đã có sẵn tâm đạo rồi. Đây là lý nhân quả mà, có 
nhân thì phải có quả. Đã có Phật chủng thì nhất định sẽ 
thành Phật thôi, lâu mau tùy mỗi người. Chúng ta không 
lầm nhân quả, nghĩa là tu tập như thế, làm như thế nói 
như thế, suy nghĩ như thế, sẽ đưa đến kết quả như thế. 
Cho nên việc làm nào, ý nghĩ nào, ngôn ngữ nào kéo lôi, 
đưa đẩy ta vào chỗ tăm tối thì nhất định ta không làm. 
Là người mắt sáng, ta phải chọn tánh giác mà sống, 
tỪng bước tu tập để trở về với tánh giác của chính 
mình. Đó là bước an lạc sơ khởi của người tu nói chung 
hay người tu thiền nói riêng. Tại sao mình có sẵn của 
báu mà lại bổ đi, không thèm đoái hoài tới, lại ngược 
xuôi theo các thứ giả tạm, không có giá trị gì? Cho nên 
điều cần nhất trong khi tu hành là chúng ta phải tỉnh, 
phải nhớ lại gốc gác quê hương của mình. Tỉnh nhớ 
mới trở về được, không tỉnh nhớ thì biết đâu mà về. 

Trong công phu, ta thường nghe nói đến Nhất 
Hạnh Tam Muội và Nhất Tướng Tam Muội. Nhất Hạnh 
Tam Muội là gì? Nhất Hạnh Tam Muội là đối với tất cả 


chỗ không trụ tướng, không dính mắc những niệm yêu 
chét, lấy bỏ, được mất... quy lại cũng là thiền. Tam 
muội là chánh định, được chánh định rồi thì trí tuệ bỪng 
sáng. SỞ dĩ trí tuệ chúng ta chưa bừng sáng là vì mình 
còn ngược xuôi nhiều việc, chưa định nên chưa chủ 
động. Không định, không chủ động thì bị động thôi, bị 
động là bị các pháp bức xúc kéo lôi. 

Phật dạy tất cả pháp đều không thật, đến thân 
này cũng là đồ giả, tâm chúng ta đang suy nghĩ phân biệt 
cũng tâm giả, duyên hợp. Thế mà mình lại bị các thứ hư 
giả đó kéo lôi, có phải mê muội không? Bây giờ đừng 
để các pháp kéo lôi, đừng theo cảnh duyên bên ngoài, 
người hành trì như thế gọi là nhất hạnh. Ta nghe danh 
từ Nhất Hạnh Tam muội thì nghĩ rằng khó khăn lắm, 
phương pháp này chỉ để Phật, Bồ-tát thực hành thôi, 
chứ mình vô phần. Nếu pháp của Phật chỉ dạy cho 
người giác ngỘ thì quả thật vô lý. Bởi vì nếu đã giác 
ngỘ giải thoát rồi thì đâu cần tu nữa. Người mạnh khỏe 
đâu cần phải uống thuốc. 

Pháp của Phật dạy là nhắm cho những người còn 
lặn hụp trong khổ đau, trôi giạt trong sông mê bể khổ. 
Khi được giải thoát rồi ta tự tại rong chơi khắp mười 
phương, đâu còn lỆ thuộc pháp nào nữa. Trong kinh Kim 
Cang Phật dạy, người đã qua sông rồi mà còn vác 


thuyền trên lưng là người không bình thường. Qua được 
sông rồi thì thuyền bè không cần thiết nữa. Chúng ta tu 
hành chưa an lạc, còn bị bức xúc trong cuộc sống nên 
mới nương nơi pháp Phật để tu tập. Xong việc rồi thì 
pháp cũng bỏ, như hết bệnh thì thuốc không còn cần 
thiết. Nếu hết bệnh rồi mà vẫn tiếp tục uống thuốc thì 
thành một bệnh khác. Cho nên không nên cố chấp đối 
với pháp Phật. 

Chúng ta dễ bị cảnh giả bên ngoài lôi cuốn, thiếu 
tỉnh giác nên mất mình. Ví dụ ta đang tụng kinh, bỗng 
nhiên nhớ cà phê đá. Kỳ thật, lúc này lẽ ra không nên 
nhớ chuyện đó, mà sao tự nhiên khô cổ quá tụng không 
được. Cho nên lễ ra ta tụng đều đều vừa phải, nhưng ly 
cà phê đá cứ chận ngay cổ hoài, vì vậy phải đánh mõ 
tụng rút, tụng cho mau để thưởng thức ly cà phê đá chứ. 
Các dục là ảo giác, luôn tạo cho mình những cẩm giác 
trong tưởng tượng, nhưng nó có sức thu hút, lôi cuốn 
rất mạnh. Cho nên đối trước ngũ dục mà ta vẫn bình 
thắn, giỮ tâm trong sáng an lạc, không bị động là đã đi 
được hơn nửa đoạn đường đến Niết-bàn rồi đó. Từng 
bước như vậy, ta làm chủ được rồi, dần dần mình sẽ 
làm chủ nhiều hơn trong tất cả các sinh hoạt ăn nghỉ, 
tiếp xúc, làm việc. Được vậy chắc chắn con đường giác 
ngỘ giải thoát không còn xa. 


Kế đến Nhất Tướng Tam Muội là gì? Là các oai 
nghi đi, đứng, nằm, ngồi, lúc nào mình cũng siêng năng 
tu tập. Nhất Tướng là thuần một thứ, Nhất Hạnh là 
thuần một hạnh. Đây là pháp tu hằng ngày của chúng ta. 
Pháp này chúng ta áp dụng ngay khi làm các công viỆc, 
chứ không hạn định trong thời gian nào hoặc trong hình 
thức nào. Ví dụ mình đang ngồi nghỉ, tước mặt không 
có vấn đề øgì, bên tai không có vẫn đề øì và trong lòng 
cũng không có vấn đề gì, đây mới thực sự là ngồi nghỉ. 
Chứ nói ngồi nghỈỉ mà trước mặt nhìn hết cái này đến 
cái nỌ, bên tai thu nhận mọi âm thanh, hoặc trong lòng 
sắp đặt chương trình nỌ kia thì không thể gọi là ngồi 
nghỉ. Dù cho người đó ngồi cả trăm năm như thế cũng 
không khỏe được chút nào vì có nghỉ được đâu. Với 
người tu chúng ta, làm việc gì chỉ biết việc đó thôi, 
không được tạp loạn. 

Nhiều người cho rằng tu là phải lên núi non vắng 
vẻ, chứ như quí thầy làm rẫy làm ruộng, đủ thứ chuyện 
làm sao tu được? Nghĩ như vậy là chưa hiểu đạo. Tu 
không có nghĩa là trốn chạy cõi đời hay bó gối ngồi yên. 
Người xưa lên non lên núi là tùy duyên, tùy hạnh 
nguyện, chứ các Ngài không nói phải như vậy mới gọi 
là tu. Song, khi việc mình đã xong các Ngài cũng xuống 


núi, hòa quang đồng trần tiếp độ chúng sanh, chứ đâu 


phải chỈ biết yên phận mình thôi. Làm việc mà luôn tỉnh 
giác, luôn nhớ ông chủ của mình thì ở đâu cũng tu được, 
ở đâu cũng là đạo tràng. 

Thời đức Thế Tôn còn tại thế, hàng đệ tử xuất 
gia chứng thánh quả nhiều vô kể. Nhưng hàng cư sĩ 
mang hình thức thế tục đã đạt được thánh vị không phải 
không có, như cư sĩ Duy Ma Cật, phu nhơn Thắng Man, 
phu nhơn Mạt Lợi... Họ là những vị cư sĩ có quyền 
chức ,phải đảm đang rất nhiều công việc mà vẫn tu và 
được giải thoát an lạc như thường. Sau này đến thời 
chư Tổ, hàng cư sĩ tại gia chứng đạt được chỗ thâm 
yếu cũng không thiếu chi, như cư sĩ Bàng Long Uẩn, cô 
Linh Chiếu, ở Việt Nam ta có Tuệ Trung Thượng Sĩ, 
vua Trần Thái Tông v.v... Như vậy đủ để chúng ta tin 
rằng, chỈ cần có ý chí, có trí tuệ thì ai cũng có thể nhận 
và sống được với tâm đạo của mình. 

Để diễn tả tâm đạo, tổ dạy thế này: 

Tâm địa hàm chư chủng, 

Phổ vũ tất giai manh, 

Đốn ngỘ hoa tình dĩ, 

Bồ-đề quả tự thành. 

Dịch: 

Tâm địa chứa nhiều giống, 

Gặp mưa đều nẩy mầm, 


Đốn ngỘ tự tâm rồi, 

Quả Bồ-đề tự thành. 

Nghĩa là đất tâm của mình có sẵn hạt giống Bồ- 
đề. Người tu nào nhận được như thế, thì sẽ thành tựu 
được an lạc, được quả Bồ-đề. Phương pháp tu tổ Bồ 
Đề Đạt Ma dạy cũng chính là đây. Ngài chỉ thẳng tâm 
thể cho chúng ta bằng cách ngay trong mọi sinh hoạt, 
nhận lấy tâm đó. Quả giác đã sẵn trong ta, chỉ khéo nhận 
và sống với quả giác là chúng ta giải thoát. Lục Tổ Huệ 
Năng cũng có bài tụng thế này: 

Tâm bình chẳng nhọc trì giới, 

Hạnh trực đâu cần tu thiền, 

Báo ân, nuôi dưỡng cha mẹ, 

Nhân nghĩa, già trể thương nhau. 

Ngài dạy tâm bình thì khổi phải trì giới. Bình là 
bằng thẳng, không chao đảo, không méo mó. Tâm chúng 
ta bằng thẳng không cong vạy thì giới đức tự tròn đầy, 
không trì vẫn đầy đủ các công đức, oai nghi. Hạnh đã 
ngay thẳng rồi thì không phải tu thiền. TỨc mọi sinh 
hoạt hằng ngày của chúng ta không bị vướng mắc bởi 
trần cảnh, tự tại an nhiên thì nói tu nói thiền là dư. Pháp 
tu thiền nhằm chỈ cho chúng ta cách làm chủ được mình, 
đi thẳng, nhìn thẳng, nói thẳng, không bị bên đây bên kia 
kéo lôi. Nếu hạnh đã thẳng rồi thì đâu cần phương pháp 


tu tập nào nữa, như chuyện uống thuốc tôi đã nói Ở trên. 
Nhưng nếu chưa thẳng thì xin tu dùm cho, phải công 
phu và công phu liên tục để cho nó được bình được 
thẳng. 

Ngài nói báo ân là nuôi dưỡng cha mẹ, nhân nghĩa 
là già trễ thương nhau, giản dị như vậy. Tổ nói những 
điều bình thường như vậy để chúng ta ý thức được việc 
tu hành không ngoài những bổn phận, công việc thường 
nhật trong cuộc sống. Phận làm con thì phải biết phụng 
dưỡng cha mẹ, lo lắng chu toàn mà tâm vẫn thanh thắn 
vui về, không cau có quạo quỌọ, nay vầy mai khác. Già 
trễ biết kính nhường thương mến nhau là sống đúng với 
đạo lý làm người. Những việc bình thường như thế, 
nếu chúng ta trôi tròn được trong một tâm an Ổn thư thái 
là ta đã sống đạo. 


Thuốc đắng trừ được bệnh khổ, 

Lời ngay quả thực khó nghe, 

Sửa quấy liền sanh trí tuệ, 

Dấu lỗi trong tâm chẳng lành. 

Những lời dạy này rất bình thường mà chứa 
đựng đầy đạo lý. Ngài nói thuốc đắng thì trị tận gốc 
bệnh. Bệnh của chúng ta là bệnh khổ. Nếu cứ khư khư 
chấp cái nhìn cái biết của mình là đúng, của người là sai 
thì nhất định ta sẽ chịu khổ, vì không bao giờ được như 
ý. Cho nên nói thật thì mếch lòng, Phật Tổ bảo cái nhìn 
của mình không hẳn là đúng, đừng chấp như vậy nữa. 
Nói thế là va chạm, là thương tổn bản ngã chúng ta rỒi. 
Nhưng chính sự thẳng thắn ấy mới trị tận gốc bệnh cho 
mình. Thành ra nói thuốc đắng thì trị được bệnh khổ, lời 
ngay thì khó nghe. Lời nói thẳng thường làm đau lỗ tai, 
tuy nhiên nếu người chịu nổi, nghe nổi thì mới có thể 
tiến được. 

Sửa quấy liền sanh trí tuệ, dấu lỗi trong tâm 
chẳng lành. Người chịu sửa những điều quấy của mình 
là người phát triển được trí tuệ. Ngược lại người dấu 
những cái dở của mình, người đó không phải người tốt. 
Pháp tu này rất dễ dàng, nếu chịu áp dụng chúng ta sẽ 
thấy được an lạc tức khắc thôi. Ví dụ như bây giỜ ta 
biết trong lòng mình còn nhiều bất ổn thì lôi nó ra bỏ đi, 


đâu phải khó khăn gì. Đừng cho nó hiện hữu trong lòng 
mình thì sẽ được an Ổn, trí tuệ hiện tiền. 

Hòa thượng thường dạy chúng ta “Biết vọng 
không theo”. Nếu chúng ta không biết những dẫy niệm 
là vọng, thì không khi nào mình buông được. Đằng này 
vừa có một dấy niệm dấy khởi, chúng ta biết nó không 
thiệt, ta bổ đi, không chạy theo thì sẽ được an lạc, đó là 
chúng ta có trí tuệ. Cho nên biết các dấy niệm là vọng 
buông đi thì trí tuệ hiện tiền. 

Hằng ngày lợi ích chúng sanh, thành đạo đâu là 
việc khác. Nếu mình tu tập như vậy tức mỗi ngày tiêu 
dung hóa giải được những tập khí xấu, những dấy niệm 
lăng xăng, những loạn tưởng điên đảo của chính mình. 
Như vậy việc thành đạo đâu phải là quá khó, không hể 
làm được. 

Bồ-đề tự nhận nơi tâm, 

Huyền đạo cũng chẳng việc ngoài, 

Người người theo đây tu hành, 

Tịnh Độ ở ngay trước mắt. 

Là người tu, nếu chúng ta lăng xăng tìm cầu bên 
ngoài là sẽ mất mình, tu không được. Người tu nếu 
không tỉnh giác, không sống được với tánh giác cỦa 
mình ngay trong mọi sinh hoạt thì không gọi là người tu. 
Cho nên người tu phải là người tỉnh giác. Đã tỉnh giác 


rồi, thì mọi hiện tượng chung quanh không còn lầm nữa, 
thấy được lẽ thực của các pháp, tức là có đầy đủ trí tuệ. 
Người đầy đủ trí tuệ là người sống được với tâm đạo 
của mình. 

Có người hỏi: “Người hay nổi giận tu được 
không?”, tôi đáp: “Được chứ sao không”. Bởi vì tánh 
giác không có mù mờ, không có nổi giận gì hết. Vừa có 
một niệm dấy khởi lên, mình bổ đi thì yên. Ngay khi 
giận là tâm vọng động phiền não chứ tánh giác đâu có 
vọng động phiền não. Vì vậy lúc đó chỈ cần thấy rõ gốc 
giận không thật, giận tự lặng thì trở về tánh giác thôi. 
Đó là tu rồi. Ngay cốt tủy ấy mà chúng ta hành, thì luôn 
luôn trở về tánh giác. Còn đang lúc nổi giận, mà cố chấp 
những ý nghĩ mình là đúng, người ta sai thì dĩ nhiên sẽ 
điên lên thôi. 

Điểm cuối cùng làm chướng đạo tâm nhất là 
chấp ngã. Cho nên người tu Phật thì gốc là phải trị chấp 
ngã. Chấp ta là trung tâm của vũ trụ, là chân lý. Phá 
được cái chấp này mới mong phát triển được tuệ giác, 
phát triển được tâm đạo. Muốn phá ngã, chúng ta phải 
thường xuyên quán sát thân tâm này không thật, thấy rõ 
tính chất vô thường của nó, dần dần buông bổ những cố 
chấp của mình. Công phu lâu ngày ta sẽ phá được ngã 


và ngã sỞ. 


Nên nhớ tâm đạo là cái sẵn nơi mỗi người chúng 
ta, nhưng nếu bị lớp bản ngã bao bọc thì không dễ gì ta 
sống được với đạo tâm của mình. Vì vậy người tu Phật, 
nhất là tu thiền phải thấy như thật bản chất của các 
pháp, để từ đó không lầm nhận cái giả cho là thật, 
không lầm nhận thân tâm này nữa. Được vậy mới mong 
sống được với tâm đạo của mình. Tâm đạo chính là 
Tâm thiền. 

Cầu mong toàn thể chúng ta nhận lại và sống 
được với Tâm thiền của mình. 


NHỊN CHỊU ĐỂ TIẾN TU 


Hôm nay tôi sẽ nói về sự nhẫn nại trong đạo 
Phật. Người tu nếu không có sự nhẫn nại thì khó thành 
công được con đường tu học cỦa mình. Tuy việc tu 
không phải quá khó khăn, nhưng nếu không có đức 
nhẫn, chúng ta rất dễ dàng bỏ cuộc. 

Nhẫn nhục cũng có nghĩa là hy sinh. Người tu 
Phật phải có sự hy sinh, đó chính là thể hiện tinh thần 
vô ngã vị tha của đạo Phật. Chúng ta muốn được giác 
ngỘ, giải thoát nhất định phải tu tập. Trong quá trình tu 
tập phải chịu đựng, phải hy sinh. Nếu người nhát nhúa, 
dễ duôi, không chịu đựng được, thì khó thành tựu đạo 
nghiệp. Người xưa tu hạnh nhẫn nhục, dù thân thể bị 


cắt từng phần cũng không buồn giận. 

Cụ thể trong mùa an cư, Tăng Ni phải tu học với 
thời khoá khít khao, công phu bái sám nhiều, do đó nếu 
không có sự siêng năng tinh tấn, cộng với đức nhẫn thì 
khó theo nổi. Cho nên ba tháng an cư được xem như 
thời gian thử thách Tăng Ni. Vị nào tu được thì tăng 
trưởng công đức, tu không được thì xem như việc tiến 
đạo không xong. Bởi ba tháng mà không chịu nổi, thì 
làm sao tu trọn cả đời được. Vì vậy, chúng ta đã phát 
tâm tu học Phật pháp, lúc nào cũng sẵn sàng trang bị cho 
mình một sức chịu đựng, một tinh thần dũng mãnh để tu 
cho đến bao giờ viên mãn mới thôi. 

Thật ra những buồn phiền, khó nhọc trong mùa 
an cư chẳng thẫm vào đâu so với con đường Phật đạo 
dài lâu. Phật dạy người tu hạnh nhẫn nhục dù thân thể 
bị cưa chặt từng phần cũng không khởi một niệm sân 
hận. Chúng ta đứt tay đứt chân một chút thôi là đã thấy 
đau đớn, khó chịu rồi, nói gì tới cưa chặt thân thể. Qua 
đó đủ biết sức nhẫn của mình chưa được gì cả. Nhưng 
đã lập nguyện tu hành cầu Phật đạo mà không xả bỏ 
được thân mạng như huyễn thì làm sao thành tựu được. 
Đức Phật và các bậc Thánh trước đều trải qua con 
đường này, thực hành nhẫn nhục Ba-la-mật mới đạt 
được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 


Trong kinh Kim Cang dẫn chuyện một vị Bồ-tát 
tu hạnh nhẫn nhục thế này. Một hôm vua Ca Lợi đi săn 
trong núi, thấy một đạo nhân đang tọa thiền dưới cội 
cây. Vua dừng lại, hỏi: 

- Ông ở đây làm gì? 

Bồ-tát trả lời: 

- Tôi tu hạnh nhẫn nhục. 

Nghe thế, nhà vua truyền lệnh chặt tay Bồ-tát, rồi 


- Ông ở đây làm gì? 

- Tôi tu hạnh nhẫn nhục. 

Cứ mỗi lần hỏi và được nghe đáp “Tôi tu hạnh 
nhẫn nhục” là vua Ca Lợi chặt đứt từng thân phần của 
Bồ-tát. TỪ tay, chân cho đến xổo mũi, xếo tai v.v... Cuối 
cùng khi đã chặt gần hết thân thể mà thấy sắc diện Bồ- 
tát vẫn bình thường, vua đạp Ngài một cái té nhào. Bấy 
giờ Bồ-tát vận dụng tâm từ vô lượng chan rải lên dã 
tâm của nhà vua, rồi Ngài thốt lên lời chúc phúc: 

- Cầu xin đức vua được trường thọ. 

Với tâm tỪ bi lớn lao và sức nhẫn chịu phi 
thường như vậy, khiến vua Ca Lợi bừng tỉnh, sụp 
xuống sám hối. 

Câu chuyện đã cho chúng ta thấy được sức nhẫn 
của chư Phật và Bồ-tát thật không thể nghĩ lường. 


Những khó khăn, thiếu thốn, khổ nhọc hằng ngày của 
chúng ta thật chẳng thấm vào đâu so với các Ngài. Muốn 
thành đạo, muốn tu tới nơi tới chốn, muốn thấy được 
giá trị thiết thực của Phật pháp, chắc rằng chúng ta còn 
phải nếm trải nhiều cam go, khó khổ hơn nữa. 

Nói thế để chúng ta chuẩn bị tinh thần sẵn sàng 
nhịn chịu, sẵn sàng chấp nhận để tiến tu. Trên đời này, 
có người đầy đủ phước duyên, gặp nhiều thuận cảnh 
cũng như thiện hữu hỗ trợ cho việc tu tập, nhưng lại 
không thành công. Đó là vì họ thiếu nhẫn lực, do hoàn 
cảnh quá thuận tiện nên sanh ra yếu đuối, dễ duôi nên 
không có sức chịu đựng. Ngược lại có người cả đời 
phải đương đầu với vô vàn khó khăn mà họ lại thành 
công. Vì chính những nghịch cảnh đã trui rèn đức nhẫn 
và nuôi lớn ý chí cho họ. 

Là đệ tử Phật, chúng ta đã có phúc duyên tốt, bây 
giờ phải biết chuẩn bị tu tạo thế nào để nuôi dưỡng và 
làm tăng trưởng phúc duyên ấy hơn lên. Dù sao người 
có phúc duyên làm việc gì cũng dễ thành công, nhưng 
bản thân người ấy cũng phải phấn đấu, cố gắng. Không 
có một thành công nào mà không đánh đổi bằng mồ hôi 
nước mắt. Người đời xây dựng sự nghiệp thế gian còn 
phải trải qua nhiều nhẫn chịu cay đắng, huống chúng ta 
muốn cầu sự nghiệp giác ngỘ giải thoát mà có thể yếu 


đuối được sao? 

Như vậy muốn thực hiện trọn vẹn lý tưởng cao 
thượng này, nhất định chúng ta phải hy sinh, phải có 
sức chịu đựng, phải gan dạ. Có gan dạ, chịu đựng, có hy 
sinh mới có thể nhận lấy kết quả xứng đáng. Học Phật 
rồi chúng ta biết rất rõ không có một quả nào hôm nay 
mà không có nhân tỪ trước. Nhân ấy chúng ta tự tạo, 
chứ không phải ai khác. Cho nên bây giờ gặp những 
trường hợp khó khăn, bị người đối xử xấu, chúng ta 
liền biết đây là sợi dây oan trái mình lỡ cột với người từ 
trước. Chúng ta đã gây cái nhân làm cho người đau khổ, 
bây giờ họ đòi lại, đó là chuyện hợp lý thôi, phải chấp 
nhận thôi. Mình đã nợ thì người ta đòi lại là đúng rồi, 
sao lại cự nự? Cho nên người con Phật sáng suốt, sẵn 
sàng trả tất cả những nợ cũ. Có trả mới hết nợ, còn 
chạy trốn nợ càng chồng chất thêm, không bao giờ yên 
đƯỢc. 

Cho nên nhân quả là giáo lý cơ bản trong đạo 
Phật. Một khi chúng ta nhận thấu đáo lý nhân quả rồi, 
thì sự tu học của mình nó nhẹ nhàng. Dù hiện tại có 
được sung sướng, tiện nghi hay khốn khó gieo neo, 
chúng ta cũng vui về an lòng tu hành, vì biết đây là 
nghiệp quả của mình. Tiện nghi đầy đủ không kiêu 
mạn, tự phụ; thiếu thốn khó khăn không buồn nắn, than 


van. Với tinh thần như thế, chắc chắn chúng ta là những 
con người can đảm, có thế sẵn bước trên đường Phật 
đạo, không sợ bất cứ hoàn cảnh và trở lực nào. 

Muốn mau thành Phật, thì phải nhẫn chịu, gan dạ 
khi đối diện với tất cả hiện cảnh, một bề thẳng tiến. 
Còn chưa chịu thành Phật, thì cứ sa đà ngày tháng buông 
trôi. Tất cả đều do ta quyết định. Thành ra tốt đẹp hay 
không tốt đẹp, tiến bộ hay không tiến bộ, nói cho cùng 
đều do mình, chứ không phải ai khác. Có thể nói rằng 
nếu đức nhẫn yếu thì tâm Bồ-đề không phát triển được, 
chưa nói là sẽ bị thoái thất. Đó là điều cụ thể trong đời 
tu của chúng ta. 

Như Tăng Ni thọ giới tu học, tất cả giới pháp quý 
vị lãnh thọ, thường không gìn giữ được trọn vẹn. Bởi 
dù chỉ một điều giới vi tế thôi, nếu chúng ta không thanh 
tịnh, không có quyết tâm thì không khi nào giữ trọn vẹn. 
Cho nên khi truyền giới, chư Giới sư thường răn nhắc: 
“Dù tan thân mất mạng, cũng không được sai phạm 
những điều giới đã thọ giữ”. Chúng ta cũng đã hứa như 
thế. Nhưng hứa thì hứa mà làm không nổi, nên cứ sai 
phạm hoài. 

Các Ngài dạy chúng ta luôn luôn giỮ tâm trong 


Z 


sạch, không để cho ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân 


Z 


nghiệp dấy khởi tạo tác. Khi ý nghiệp dấy khởi lên 


những ý niệm không trong sạch, thì sẽ dẫn đến hậu quả 
không tốt. Khẩu nghiệp, thân nghiệp sẽ theo đó mà gây 
tạo những nghiệp nhân không tốt. Do đó người đã thọ 
trì giới Phật, luôn phải đầy đủ hùng lực gìn giữ ba 
nghiệp của mình cho thật thanh tịnh. Trong tỪng tâm 
niệm, chúng ta không nên khinh thường. Vì một ý nghĩ 
nhỏ thôi nhưng bất thiện sẽ dẫn tới hậu quả xấu. Nên 
chúng ta phải sáng suốt, gìn giữ đừng để ba nghiệp sai 
phạm trong mọi sinh hoạt hằng ngày. 

Chuyện kể một vị tăng qua đò. Chủ đò là một cô 
gái có nhan sắc, vì vậy lâu lâu thầy lén nhìn cô một cái. 
Qua đò rồi, đối với khách thường cô lấy một đồng tiền, 
riêng vị tăng cô lấy gấp đôi. Thầy hỏi lý do, cô bảo một 
đồng cho tiền qua đò, một đồng cho tiền nhìn người lái 
đò. VỊ tăng không biết phải nói sao, đành lấy hai tiền ra 
trả, không ngờ cô gái tinh ý như vậy. Chuyến về, thầy 
không dám nhúc nhích cục cựa gì cả, dán mắt xuống 
lòng thuyền. Đến khi sắp lên thuyền, thầy yên bụng lần 
này sẽ thoát, nào ngờ cô gái đòi bốn đồng! Quá ngạc 
nhiên, thầy hỏi lý do, cô gái đáp ngay: “Lần này thầy 
không nhìn tôi bằng mắt, nhưng đã nhìn bằng tâm, nên 
phải cao giá hơn”. VỊ tăng đuối lý, phải lấy bốn tiền trả 
cho cái tội không giữ được lòng mình. Khi đã lên bờ 
thầy cứ cười hoài, dường như rất tâm đắc bài học cô lái 


đò đã dành cho mình. 

Tâm niệm của chúng ta thật khó kiểm soát, nó 
luôn dong ruổi phóng túng. Nên người tu luôn luôn phải 
nhìn chừng, đừng để tâm không thật ấy lén lút đi chơi, 
dạo phố dạo phường. Người mắt thường không thấy 
tâm ấy, nhưng quỷ thần và những ai tinh ý một chút sẽ 
thấy được. Cho nên chúng ta phải gìn giữ từng tâm 
niệm của mình, chứ không khéo mỗi lần vào chợ phải 
bị trả tiền gấp bốn lần như thế thì khổ to. 

Trở lại vấn đề nhẫn nhục hay nhịn chịu. Tôi nhắc 
lại, người tu không đủ sức chịu đựng những cẳnh thuận 
nghịch thì khó thành công. Vì vậy trong kinh nói nhẫn là 
mẹ của tất cả các công đức. Có khi trong thời gian dài ta 
tích lũy công đức, nhưng chỉ một phút không nhịn được 
đã đánh mất tất cả. Trong kinh Hoa Nghiêm có câu 
“nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai”, 
nghĩa là một niệm tâm sân dấy khởi, thì trăm muôn cửa 
chướng ngại mở ra. 

Có câu chuyện giữa hai người, một tên Năng 
Nhẫn một tên Bất Nhẫn. Hai vị cùng tu một lúc nhưng 
Năng Nhẫn thành chánh quả, còn Bất Nhẫn không thành. 
Vì vậy bất Nhẫn cầu xin đức Phật giúp cho được chứng 
đạo. Phật bảo tâm ông chưa thuần, dù muốn chứng đạo 
cách mấy cũng khó thành công. ChỈ có một điều là ông 


phải cố gắng thôi, tu tập nhẫn nhục mới hy vọng thành 
tựu đạo quả. 

Nghe Phật nói thế, Bất Nhẫn chọn một gốc cây 
thật to rồi tĩnh tọa dưới đó, định phen này thành Phật, sẽ 
lập đạo tràng dưới cội đại thụ ấy. Chịu đựng muỗi 
mòng, mưa nắng mấy sư cũng cam, nhưng cuối cùng 
chỉ vì hai vợ chồng nhà chim mà sanh sự. Vốn là có hai 
anh chị chim không biết từ đâu đến, lại rủ nhau đáp trên 
đầu Bất Nhẫn. Bất đắc dĩ, sư phải chịu đựng hai vợ 
chồng nhà chim tỪ khi tụi hắn mới quen cho tới lúc lót 
ổ, thành vợ chồng, để con. Thế là hai đứa thay phiên 
nhau đi tìm thức ăn về nuôi con. Cứ mỗi lần về là chúng 
hí hửng um sùm. Thật bực bội. 

Hôm ấy đến phiên chim mái đi tìm thức ăn, nó 
gặp tai nạn sao đó, nên suỐt ngày suốt đêm không về 
đƯỢc. Ở nhà chim trống chờ đợi quá đỗi nên sanh bực 
tức. Khi thoát nạn trở về, chim mái kể lỂ sự tình mà 
chim trống dứt khoát không tin, nên hai đứa cự nự quá 
chừng. Chúng không biết mình đang phạm thượng trên 
đầu nhà sư. Cuối cùng Bất Nhẫn chịu không nổi nữa, 
ông lẫy tay gạt một cái, vất xuống đất hét lên: “Đồ 
khốn! ChỈ có một chuyện đó mà chúng mày làm điếc tai 
ông tỪ sáng tới giờ”. Vậy là sau bao phen chịu đựng mọi 
thử thách, cuối cùng Bất Nhẫn thất bại chỉ vì không 


nhịn nổi hai vợ chồng nhà chim. 

Sau cái lần thất bại này, Bất Nhẫn gầy dựng lại 
bằng cách làm người lái đò đưa khách sang sông. Lần 
này, sư tự dặn lòng phải cố gắng nhịn chịu, không để 
thất bại nữa. Hôm ấy gặp mùa nước lũ, có một người 
đàn bà là vợ quan đi cùng đứa bé. Xuống bến đò, với 
giọng kể cả bà bảo người lái đò phải cẩn thận, không 
thì ăn đòn. Nghe thế ông lái đò nóng mặt lên nhưng cũng 
rán nhẫn, đưa hai mẹ con bà qua sông an toàn. Gần đến 
bờ bà la lên: “Chết chưa, tôi bổ quên gói đồ trên bờ bên 
kia rồi, mau trở thuyền lại lấy cho tôi”. Nước đang ngập 
lụt, qua sông được ai cũng mừng húm, mà bây giỜ phải 
quay trở lại, thật là khó chịu, nhưng không ai dám chống 
trái, vì bà là vợ quan lớn mà. Bất đắc dĩ ông lái đò phải 
chuyền mui thuyền nhưng trong bụng nực lắm rồi 
nghen! 

Lấy được gói đồ đưa cho bà, tưởng xong chuyện. 
Nào ngờ bà lại kêu ¡nh Ổi: “Còn đôi giày của thằng bé 
bỏ quên dưới gầm giường nữa”. Bà vừa dứt lời, Bất 
Nhẫn liền chỈ vào mặt, nói: “Cút đi! Đồ chó ghẻ, ta sinh 
ra không phải để hầu hạ mẹ con nhà mày”. Rõ ràng tên 
Bất Nhẫn rất đúng với con người này. Khi nhà sư phát 
ra lỜi ấy rồi, người đàn bà đâu mất, bỗng thấy Bồ-tát 
Quan Thế Âm hiện ra trên mây trách rằng: “Nhà ngươi 


không có tâm nhẫn chịu thế thì làm sao tu được”, liền 
hóa phép Bất Nhẫn thành con tu hú. 

Chúng ta thấy sự nhẫn nhục qua nhiều năm trời, 
nhưng chỈ một phút không chịu đựng nổi thì tiêu tan hết 
bao công phu từ trước. Cho nên các bậc cổ đức thường 
dùng hai chữ cố gắng để khuyến tấn chúng ta. Do đó 
phải nhớ hai chữ này có một giá trị quyết định cho thành 
quả tu tập của chúng ta. Việc tu hành nếu không liên 
tục, không kiện toàn và không sáng suốt tỉnh táo, thì chỉ 
một phút giây sai lầm, một dấy niệm ta không làm chủ 
là hồng hết. 

Câu chuyện đã dạy chúng ta một cách tu. Đã phát 
nguyện tu hành thì phải gìn giữ tâm ban đầu của mình, 
tức tâm cầu quả vị Vô thượng Bồ-đề. Tâm Bồ-đề có 
vững vàng thì việc tu hành mới viên mãn. Chỉ cần một 
niệm nhỏ, một sơ hở nào ta không kiểm soát được sẽ tác 
hại đến đời tu của mình. Các tai họa đó có khi trở thành 
dấu ấn khó phai trong lòng, làm chướng ngại cho việc 
tiến đạo nghiêm thân. Cho nên các vị có trách nhiệm, 
luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải tu thân, sửa ý. Tức là 
thường xuyên kiểm tra thân tâm, gìn giữ ba nghiệp hằng 
thanh tịnh. Như vậy việc tu học mới có thể đưa đến kết 
quả tốt đẹp. 

Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là vị Giáo chủ 


của chúng ta tỪng trải qua ba vô số kiếp tu hành mới 
được thành đạo. Trong ngần ấy thời gian, Ngài đã trải 
qua biết bao khó khổ gian lao, nhưng Ngài chấp nhận 
hết, không một lời than van hay khởi một niệm chán 
nắn. Còn chúng ta ngày nay chưa gặp trở lực nào đã thối 
thất tâm Bồ-đề, làm sao đi hết con đường Phật đạo dài 
lâu? 

Trong kinh kể lại có một đoàn vượn tám ngàn 
con, sống quanh dòng suối rất đẹp, dưới cỘi xoài triĩu 
trái quanh năm. Cây xoài này trái rất ngon nên vượn 
chúa luôn luôn sắp đặt cho đoàn vượn bảo vỆ cây xoài 
cẩn mật. Chúng sống an lành như thế một thời gian rất 
lâu. Một hôm nước dâng tràn, có một trái xoài nằm gần 
tổ ong, bầy vượn chưa kịp hái thì gió lay rụng xuống, 
theo dòng nước trôi đi. Bấy giờ nhà vua cùng các quan 
chức đi săn gần đó, đang đến chỗ dòng suối để tắm. Bất 
thần nhà vua lượm được trái xoài và cắn thử, chưa bao 
giỜ vua ăn được một thứ trái cây nào ngon như vậy. Do 
đó ông ra lệnh quần thần phải tìm xem trái này từ đâu 
mà có. 

Thế là chẳng khó khăn gì, nhà vua đã phát hiện 
được tung tích của cây xoài và bầy vượn tám ngàn con 
đang sống thật yên bình ở chỗ đó. Thế là quân nhà vua 
reo hò ầm ï tiến lên. Bấy giờ biết tai họa đang ập tới, 


vượn chúa liên nghĩ cách đưa toàn bộ bà con dòng họ 
của mình qua sông, không thể bám ở đây được nữa. Số 
vượn lớn thì dễ rồi, chúng có thể qua sông được nhưng 
đàn vượn làm sao đây? Vượn chúa bèn vào rỪng tìm 
những loại dây rừng đánh lại, một đầu cột trên nhánh 
cây xoài, xong lội qua dòng suối để cột đầu còn lại vào 
bờ bên kia, làm đường cho bầy vượn chuyền qua. 
Nhưng khi quăng dây thì thiếu một đoạn chót bằng sải 
tay. 

Bấy giờ tình hình quá khẩn cấp, không còn cách 
nào khác nó phải dùng thân mình để thế cho phần dây 
còn thiếu. Hai tay của nó bám đầu sợi dây thật chặt, còn 
hai chân thì nắm vào gốc cây trên bờ. Nó liền ra lệnh 
cho tất cả bầy vượn đều phải qua sông hết. Theo lệnh 
của vượn chúa, tất cả đều qua sông. Trong số đó có 
những con vượn không tốt bụng, nó nhảy thật mạnh 
cho vượn chúa đứt tay. Dù đau đớn nhưng vượn chúa đã 
gắng hết sức, bằng mọi cách đưa đàn vượn của mình 
qua sông cho thật an toàn. Cuối cùng khi đàn vượn đã 
qua sông hết thì vượn chúa kiệt sức hoàn toàn nên ngã 
sục. Vừa lúc đó quân nhà vua tiến tới, chứng kiến một 
cảnh tượng đau lòng và đầy cẳẩm động như vậy, vua 
bừng tỉnh và rất thán phục tấm lòng cao cả của vượn 


chúa. Thay vì giết nó, vua đã ra lệnh chăm sóc cho vượn 


chúa lành bệnh trở lại. 

Phật bảo vượn chúa thuở nọ chính tiền thân của 
đức Thế Tôn. 

Câu chuyện nói lên tinh thần hy sinh rất cao quý 
của vượn chúa. Tu hành cũng vậy, nếu không có sức 
chịu đựng thì nhất định chúng ta không làm gì được. 
Trong quá trình tu tậïp dài lâu, chúng ta luôn gặp những 
hoàn cảnh xấu, đối diện với điều bất như ý. Như tấm 
lòng của vượn chúa trải thân vì đồng loại, mà vẫn có 
những con vượn xấu muốn hại như thường. Nếu không 
có sức chịu đựng, vượn chúa đã không hoàn thành nổi 
đại nguyện đại hạnh của mình. TỪ đó cho chúng ta một 
kinh nghiệm trong viỆc tu học. 

Ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến đức hy sinh, dù 
bị thiệt thòi hay phải mất mạng, vẫn cứ hy sinh. Có hy 
sinh, có quyết tâm như vậy mới thực hiện đến nơi đến 
chốn đạo hạnh, viên thành Phật đạo. Sở dĩ chúng ta 
chưa thành Phật, cũng vì chưa có đức hy sinh, tâm Bồ- 
đề chưa dũng mãnh. Người tu không thể nhút nhát, bạc 
nhược, mà phải là người lạc quan, có sức chịu đựng 
mới được. Phật TỔ đã để lại những tấm gương sáng 
cho chúng ta, các Ngài không phải là người nhút nhát, dễ 
cười, dễ khóc, mà là nhỮng người anh hùng gan dạ, 
quyết tiến chứ không bao giờ lùi trên con đường Phật 


đạo. 

Hình ảnh tổ Huệ Khả đến cầu pháp với tổ Bồ Đề 
Đạt Ma đã ghi lại đậm nét ý chí cầu đạo của người xưa. 
Cả đêm đứng trong tuyết, đến đỗi tuyết chôn chân tới 
đầu gối, vậy mà vẫn chưa được Sơ tổ chấp nhận. Cuối 
cùng Ngài chặt tay dâng lên, Tổ Đạt Ma thấy tấm lòng 
can đảm và sức chịu đựng như vậy mới thâu nhận làm 
đệ tử. Chúng ta là đệ tử Phật, không noi theo những tấm 
gương sáng ấy thì đâu thể gọi là đệ tử Phật. 

Cho nên người tu không được than van sầu muộn 
những chuyện đã qua. Không nóng nảy mong cầu những 
điều chưa đến. Phải bình ứnh, phải sáng suốt tu tập 
đúng chánh pháp, kết quả tốt đẹp tự nhiên sẽ đến. Hãy 
tập trung tâm tư vào hiện tại, nếu thấy mình có khuyết 
điểm, cố gắng khắc phục. Nếu được một vài thành công 
nho nhỏ, không nên lấy đó làm đủ, cần phải khiêm hạ 
cầu tiến hơn lên. Đó là công phu tu hành cần thiết mà 
chúng ta phải để tâm. 

Mục đích cứu kính của chúng ta là giải thoát sanh 
tử, cho nên mọi dây mơ rễ má buộc ràng, khiến mình 
không tự tại, không giải thoát đều cắt đứt hết, không cù 
cừa dây dưa. Việc tu không phải ngồi đó cầu nguyện, 
mà phải bắt tay vào việc điều phục chính mình, chiến 
thắng các thứ tham dục. Tăng Ni gầy dựng được công 


phu thiết thực, không để duyên trần bu bám thì đảm bảo 
tương lai sáng rỠ, giải thoát trở thành hiện thực, chứ 
không phải là Ước mơ nữa. 

Nếu hiện tại lúc nào mình cũng tỉnh táo sáng suốt 
thì mọi ham muốn, mong cầu đều được lắng yên, ý chí 
vững mạnh. Người này gọi là người hội đạo, đắc đạo. 
Chúng ta kiểm lại xem tất cả những niệm lăng xăng, 
những mộng mơ gì đó mình đã buông bỏ được bao 
nhiêu rồi? Qua đó có thể biết được ngay trong hiện tại, 
ta là người tỉnh, sáng hay còn si mê. Bẳn thân người tu 
hành không mong gì hơn là làm chủ được mình, lòng 
lắng yên các niệm tưởng lăng xăng, trí tuỆ sáng ngỜi. 
Muốn thế trong từng phút giây chúng ta phải nỗ lực 
quán chiếu lại mình, vượt qua mọi chướng duyên thử 
thách. Việc tu học phải được thực hiện từng bước như 
vậy mới mong viên thành Phật đạo. 

Việc tu học không dành riêng cho ai, ngƯỜời xuất 
gia hay tại gia đều có thể tu được hết. Đây là tinh thần 
bình đẳng, tự do nổi bật trong đạo Phật. Tôi nhớ câu 
chuyện vua Ưu Điền có một người con gái đức hạnh nết 
na, biết quy y Tam bảo nhưng lại mồ côi mẹ sớm. Vì 
vậy bao nhiêu tình thương vua dồn hết cho cô con gái 
yêu của mình. Một hôm, công chúa muốn đi hành 
hương, đoàn thị nữ chuẩn bị thật chu đáo, số hộ tống 


công chúa cũng rất đông đảo. Sắp khởi hành, các thị nữ 
bàn tán với nhau, hôm nay đức Thế Tôn cùng các thầy 
Tỳ-kheo cũng đi khất thực trên tuyến đường này, vậy 
chị em chúng ta chọn con đường khác đi. Vì quý thầy 
quá đông, họ ngại phải xá chào khi gặp nhau giữa 
đường. 

Tuy nhiên công chúa lại nhất định đi con đường 
đó để gặp đức Phật và các vị Thánh đệ tử, đảnh lễ và 
cúng dường. Quả nhiên, vừa ra khỏi cổng thành chẳng 
bao lâu đoàn công chúa gặp đoàn Sa môn của đức Phật. 
Công chúa xuống xe, mọp đầu sát đất đẳnh lễ đức Phật 
và tỪng vị Tăng đi qua. Các thị nữ rất bực mình, nhưng 
công chúa vẫn bình thản đảnh lễ đến vị tăng cuối cùng 
trong đoàn. 

Nhờ tâm thành kính ấy, về sau cô được đức Phật 
độ làm Tỳ-kheo Ni. Sau khi xuất gia rồi, công hạnh của 
cô là phát tâm nuôi dưỡng, bảo hộ, gần gũi những 
người bị bệnh lây nhiễm, phải sống cách ly với đại 
chúng, như bệnh cùi bệnh lao chẳng hạn. Trong suốt 
thời gian phát tâm làm việc này, cô không hề tổ về nhờm 
gớm hay nhăn nhó trước bệnh nhân, lúc nào cũng vui về 
dịu dàng, chăm sóc tỪng người một thật ân cần chu đáo. 
Tâm hạnh này đến tai Phật, đức Phật khen ngợi Cô vô 
cùng. Chẳng bao lâu, vị Tỳ-kheo Ni này chứng quả A-la- 


hán, cùng các thần thông tự tại vô ngại. 

Trong ca dao Việt Nam chúng ta, có câu: 

Dù xây chín bậc phù đồ, 

Không bằng làm phúc cứu cho mỘt người. 

Câu này nghe giản dị làm sao, nhưng có khi cả 
đời chúng ta không làm được. Xây chín bậc phù đồ tức 
là xây chùa tháp cao rộng, đôi khi lại dễ làm hơn. Vì 
sao? Vì công việc ấy tuy to tát nhưng với người đầy đủ 
điều kiện, họ chỉ cần bỏ tiền ra thôi. Còn làm phúc cứu 
người, như trường hợp cô Tỳ-kheo Ni trong câu chuyện 
trên, đòi hổi phải có tấm lòng hy sinh vô bờ bến mới làm 
nổi. Ví dụ huynh đệ chúng ta sống chung với nhau đây, 
hay tin có người bị lao phổi chẳng hạn, có ai dám đứng 
ra đảm đương chăm sóc không? Hay là bàn tán nên đưa 
vị đó đi nơi khác, chứ để ở đây lây cả đám. Huynh đệ 
đồng tu mà ta còn không thương nhau, thì còn nghĩ đến 
ai nỮa. Lễ ra trong trường hợp ấy, mình phải gần gũi an 
ủi, động viên cho huynh đệ tự tin, lạc quan lên để điều 
trị mau lành bệnh. Như vậy mới đúng với tinh thần vô 
ngã vị tha của đức Phật. Việc này thật khó lắm. Phải 
phá được bản ngã mới có thể xả thân vì người. 

Chính bản ngã đã ngăn cách chúng ta với mỌi 
người và ngăn cách cả mình với bản lai diện mục của 
mình. Con người khổ là vì bẳn ngã, nó hại ta điêu đứng 


hết đời này đến đời khác, nhưng lúc nào ta cũng quý 
trọng và luôn tìm cách bảo vệ nó. Thành ra quên mình vì 
người là tính thần tu tập của Bồ-tát đạo, chứ không 
phải thường. 

Có những việc làm tuy không lớn, nhưng lại rất 
có ý nghĩa. Đây là một yếu tố tác thành Phật đạo cho 
mình, nhưng chúng ta ít quan tâm đến. Điều này nếu có 
trách thì ta tự trách mình, vì chưa thực hiện đúng lời 
Phật dạy, chứ không phải tại tác nhân bên ngoài. Với 
hoàn cảnh hôm nay, Tăng Ni đầy đủ phúc duyên được 
chư vị tôn túc thương tưởng, lo lắng mọi điều. Chúng ta 
chỉ cần chuyên tâm tu học thôi, mà không làm được nữa 
thì thật là đáng trách. 

Để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, chúng tôi 
mong toàn thể Tăng Ni ý thức được trách nhiệm của 
mình, làm tròn bổn phận cỦa người tu sĩ, tu học cho 
được viên mãn. Muốn tu học viên mãn thì quý vị phải 
kiểm điểm ba nghiệp, giữ thân tâm thanh tịnh. Tất cả 
mọi sinh hoạt hằng ngày phải được nuôi dưỡng bằng 
chánh niệm, tỉnh giác. Như vậy mới không cô phụ tấm 
lòng từ bi thương tưởng của các vị tôn túc, không phụ 
ơn đàn na thí chủ và bản thân chúng ta cũng không đánh 
mất nhiệm vụ thiêng liêng cao cả nhất là tự giác, giác 


tha, giác hạnh viên mãn. 


Xin chúc toàn thể Tăng Ni hiện diện trong mùa an 
cư này thực hiện được trọn vẹn những điều như tôi đã 


trình bày và mong mỗi. 


ĐƯỜNG XƯA 


Hôm nay ngày Rằm Thượng ngươn tức Rằm 
tháng giêng. Thiền viện Thường Chiếu chúng tôi cũng 
thể theo tín ngưỡng dân tộc cúng Rằm. Nhưng Ở đây 
cúng Rằm rất đơn giản, quan trọng là nói chuyện đạo lý 
cho quý Phật tử hiểu, để áp dụng vào đời sống của 
mình. Hiểu và áp dụng được Phật pháp tức là chúng ta 
đã dâng lễ cúng Rằm cho Tam Bảo. 

Ở đây chúng tôi muốn nêu lại phương hướng 
giáo dục của người xưa nên buổi nói chuyện hôm nay 
lấy tên là Đường Xưa. Tại sao tôi chọn đề tài đó? Vì tôi 
thấy người xưa không rườm rà như chúng ta. Giáo dục, 
đời sống, tư cách... mọi thứ về con người đều không 
màu mè nhƯ chúng ta bây giờ, nhưng phẩm chất bên 
trong lại rất tốt. Ngày xưa nói tu thì có người đạt đạo 
ngay trong đời này. Đạo mang lại một lợi ích lớn lao 
thiết thực cho những ai thực sự dụng công tu tập, do đó 
đạo pháp đóng góp được rất nhiều việc công ích cho xã 
hội, cho con người. 

Phật giáo đã truyền vào Á Đông qua các thời kỳ 


và có được những kết quả ngày hôm nay, phần lớn do 
sự sáng suốt linh động của các bậc cổ đức. Việt Nam 
chúng ta qua những thời kỳ đạo Phật du nhập cũng đã có 
những thành quả đáng kể đối với tổ quốc và dân tộc 
mình. Tăng Ni Phật tử thời ấy nói tu tức là có kết quả, 
có phẩm chất tốt đẹp. Nói học đạo, hành đạo là thật sự 
có học có hành, chứ không phải nói suông. Chính bản 
thân họ hưởng được giá trị đó và tích cực đóng góp cho 
xã hội cho nhân loại. 

Trong hoàn cảnh chúng ta bây giỜ, việc học đạo 
và hành đạo tuy không thể giống hệt như người xưa, 
nhưng cần phải noi theo tinh thần của các Ngài. Điều 
này sẽ un đúc cho chúng ta thành một Phật tỬ xứng 
đáng. Bởi vì một người tu trong bất cứ hoàn cảnh nào, 
nhất định cũng phải có phẩm chất, để từ đó tỏa ra một 
đạo đức mang lại sự ích lợi cho đời. 

Như tôi đã nói, các bậc tiền bối đi trước chúng ta 
có một đường hướng giáo dục quả thật giản dị, không 
rườm rà như mình, mà thành công rất lớn. Như trong 
sách ghi lại, một Thiền tăng rất bình thường, ăn mặc 
giản dị, có thể là hơi quê một chút. Buổi sáng nọ Thầy 
đi ngang cánh đồng quê, thấy một ngôi miếu khói hương 
nghi ngút, thiện nam tín nữ đông đảo, ai nấy đều mang 
hương quả, nhang đèn tới dâng cúng. VỊ Thiền tăng này 


cũng đến đó xem thử, Thầy chẳng thấy gì ngoài ba viên 
sạch kê lại. Đúng là miếu ông Táo rồi. 

Thầy bước vào trong, lẫy gậy gõ vào ba miếng 
gạch nói: “ChỈ ba viên gạch nung kê lại, linh hiển ở chỗ 
nào?”. Nói xong, ba viên gạch ấy đổ sụp xuống. Thầy 
liền rảo bước đi. Đi một đoạn, Thiền tăng thấy một 
người mặc y phục chỉnh tề, đẹp đễ, đến trước thưa: 
“Kính bạch Ngài, Ngài đã vì con ban cho bài pháp “phá 
ngã” khiến con đạt được lý vô sinh, thoát khỏi kiếp Táo 
chôn vùi trong ba viên gạch đó. Con xin được đẳnh lễ tạ 
ơn Ngài”. 

Bài thuyết pháp của vị tăng nghèo này là gì? Ngài 
không thăng tòa cũng không nói kinh điển gì lạ, chỈ gõ 
vào ba viên gạch nói: “Chỉ là ba viên gạch kê lại, linh 
hiển ở chỗ nào?” Nếu không linh hiển, tại sao dân làng 
hương khói lễ cúng như vậy. Chính câu nói của Thiền 
tăng khiến cho chủ nhân ba viên gạch đó nhận ra sự mê 
muội của mình, nhận ba viên gạch tạm bợ chẳng ra gì là 
“Ta”, rồi lại chấp giữ, theo đó ra oai tác quái khiến mỌi 
người nể sợ. Vì vậy khi nghe linh hiển ở chỗ nào, thần 
Táo liền tỉnh. Từ lời khai thị độc đáo đó, thần Táo nhận 
ra lý vô sinh. Các pháp vốn đã như thế, cái gì là linh 
hiển, ba viên gạch linh hiển hay cái miếu linh hiển? Quả 
thật nghiệm cho cùng chẳng có gì thật hết. Đã thế, bám 


vào đó làm gì? 

Chúng ta cũng vậy, gá vào thân tứ đại giả tạm mà 
lại chấp cho là mình, ai đụng đến cũng không được. Ôm 
giữ chấp chặt như vậy từ đời này sang đời khác, kẹt 
vƯỚng quay cuồng trong đó không thể thoát ra được. 
Chúng ta thử nghiệm xem thân này là thật, tâm này là 
thật? Hoàn cảnh, danh vọng, tiền tài là thật? Cái gì là 
thật? Đã không có cái thật, tại sao chúng ta lại chết ở 
trong đó? Sao không biết mình còn có một cái chân thật 
thênh thang rộng lớn hơn nhiều, chứ không phải một 
chút nhỏ nhoi hư giả ấy. 

Nếu thấy được cái không thật, cái rỗng không 
của các pháp, chắc rằng chúng ta không còn bị ràng 
buộc øì nữa, ta sẽ giải thoát, đi lại thênh thang tự do 
không vướng mắc bởi bất cứ thứ gì. Trái lại nghe 
người ta nói lời biếm nhẽ mình tức giận buồn phiền, rồi 
toan tính trả thù thế này thế nọ là tạo khổ cho nhau. 
Hoặc nghe người ta ca tụng mình thấy sung sướng, vui 
thích dù lời ca tụng ấy không hẳn là đúng. Từ đó người 
ta tìm cách tâng bốc mình lên, để cuối cùng chỉ là lợi 
dụng lẫn nhau thỏa mãn lòng tham thôi. Thế gian này 
khổ là vì bao nhiêu đó việc. 

Cho nên Phật nói chúng sanh khổ là do khởi 
niệm, do lầm nhận các pháp. Người con Phật phải bình 


tĩnh khi bị hủy nhục cũng như được ca tụng, ta luôn giữ 
tâm bình thường. Nếu người ta hủy nhục đúng thì đó là 
những bài học quý báu để mình phấn đấu, cố gắng khắc 
phục những cái dở, vươn lên cao đẹp hơn. Còn những 
điều hủy nhục đó là xuyên tạc thì ta nắm chắc không 
đúng sự thật, buồn giận làm chi cho tổn tâm thể? Biết tu 
như vậy thì trở về với chính mình không khó. 

Pháp tu này giản dị, không có gì rườm rà, không 
văn tỪ ngôn ngữỮ cao siêu khiến ta bận lòng suy nghĩ. Chỉ 
thẳng lẽ thật giản dị như vậy. Cho nên trong công phu 
tu tập, càng bớt những hình thức rườm rà càng gần với 
đạo. Tinh thần giáo hoá của người xưa như thế đã giúp 
hành giả nhận ra lẽ thật rất mau chóng. Nhận được thì 
nhận, không nhận được thì thôi; không cò kè thêm bớt 
hay lý luận giải bày gì cả. Vì vậy hành giả khổi phải 
nặn đầu bóp trán, bởi càng vận dụng não bộ thì càng suy 
nghĩ. Càng suy nghĩ thì càng xa. Điều này đối với người 
tu thiền rất cấm ky, không cho suy nghĩ. Bởi suy nghĩ là 
loạn tưởng điên đảo, chứ chẳng phải chân lý. 

Chân lý Phật dạy phải được thể nghiệm bằng 
trực giác, trong đi đỨng nằm ngồi, nói năng động tịnh, 
chứ không phải trong luận bàn đúng sai. Nghĩa là khi 
tâm ta chưa yên thì những sắp đặt, suy nghĩ, nói năng 
đều không đúng lẽ thật. Thiên hạ lại chấp cho cái suy 


nghĩ của tôi là đúng, ai đụng tới không được. Đây chính 
là nguyên nhân phát sinh sự tranh đấu. Bởi ai cũng chấp 
giữ cái nghĩ, cái thấy của tôi là đúng nên rồi công kích 
lẫn nhau để bảo vệ cho “cái của mình” đó. 

Hiểu như vậy, chúng ta có thể thu ngắn lại con 
đường tu đạo của mình, không mất thì giờ mà kết quả 
lại nhiều. Ta chỉ xoay lại mình, chỉnh đốn những sai 
lầm, tăng trưởng những điều tốt đẹp đúng chánh pháp. 
Rọi ra ngoài làm chi, mất thời giờ, hao tổn khí lực vô 
ích, có lợi lạc chi đâu. Chúng ta tu hoài không thành Phật 
lỗi tại hướng ra ngoài lo chuyện thiên hạ, trong khi 
chính mình, mình lại không biết. Có đáng trách không? 
Phật tử chân chính là dừng tâm hướng ngoại, mà soi lại 
chính mình xem dở chỗ nào, cần phải khắc phục, phảø¡ 
tu tiến ra sao. Lục Tổ ngày xưa đã dạy “Nhìn thấy lỗi 
người là lỗi của mình đã bên cạnh”. Phương pháp này ở 
đâu chúng ta cũng có thể áp dụng được, không đợi phải 
đến chùa mới tu được. Áp dụng như vậy quý vị sẽ thấy 
mình tu được một giờ thì an ổn một giỜ, tu được một 
ngày thì an ổn một ngày. 

Nếu Phật tử nặng về hình thức cầu cúng bên 
ngoài, thì kết quả chẳng được bao nhiêu, nếu không nói 
là dễ rơi vào tà kiến. Trong kinh dạy: “Đẳn tình bất phụ 
vật, vật khởi ngại nhơn” nghĩa là nếu tình không gá vật 


thì vật há ngại người. Nếu ta không dấy khởi loạn 
tưởng lăng xăng, đặt vấn đề thế này thế nọ, thì các pháp 
tự nó như thế, không có gì trở ngại đến ta. Sở dĩ nó trở 
ngại mình là do ta bám vào nó. Ví dụ như đêm tối nhá 
nhem, quý vị đi trên đường thấy một vật dài dài nằm 
dưới đất. Nếu bình tĩnh nhìn kỹ thấy đó là sợi dây thừng 
thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng vì không bình tĩnh 
cộng thêm vọng tưởng, quý vị tưởng đó là con rắn nên 
hốt hoảng la toáng lên. Rồi thì nào là nó le lưỡi, chốc 
đầu, phóng mổ vào mình... nghĩ tưởng một hồi bất tỈnh 
nhân sự luôn. Té ra chỈ là sợi dây thừng! Rõ ràng chỉ đổi 
một cái nhìn là toàn bộ cuộc diện thay đổi hết. Cho nên 
các Thiền sư bảo phải nhìn thấu lẽ thực mới có thể 
sống thực được. 

Đạo là chân thật, chúng ta tô vẽ nhiều lớp xanh 
đồ quá thành ra mất đạo. Làm việc chi mà không tỉnh táo 
sáng suốt thì trước sau gì cũng thất bại. Vì lầm mà thất 
bại. Ở đây Phật dạy: Cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu 
Ở nơi tâm. Tâm nếu không dấy động, yêu ghét do đâu 
khởi? Cảnh duyên thật sự không có tốt xấu. Như cây 
tùng nó không tự nói tôi là loài tùng quý, cũng không bảo 
ta phải trồng, phải quý trọng nó. Nhưng tự mình phân 
loại, cây tùng này đem từ bên Tàu bên Nhật về, quý lắm. 
Phải trồng trên cao nguyên xứ lạnh mới xỨng với nó 


v.v... Thế là đủ chuyện vẽ vời. Người học đạo không 
nên như vậy, làm sao thấy được thật chất của các pháp. 
Thành ra nói cảnh duyên tự nó không có tốt xấu gì hết, 
tốt xấu là do nơi tâm cỦa con ngƯỜi. 

Chúng ta tu là trở về tâm thể của mình, cho nên ta 
thường nghe nói tu tâm. Nếu tâm mình còn lăng xăng thì 
phải dừng lại, tâm mình còn nghĩ xấu nghĩ tốt về thiên 
hạ thì phải bớt đi, tâm còn vướng mắc những cảnh 
duyên bên ngoài thì nên dứt bỏ. Nói tóm lại tâm chưa 
yên thì phải làm cho yên. Tâm yên tức là Đạo hiện tiền. 
Vì tâm là chúa tể, là chủ muôn pháp. Nhưng đôi khi có ai 
hồi “Tâm là cái gì”, tôi cũng không biết. Làm sao nói 
được cái không hình không tướng đó! 

Người nào chạy ra ngoài thì không sống được 
với tâm đó. Người nào không gá nương, không mắc kẹt 
các cảnh duyên, thì sống được với tâm ấy. Tức là sống 
được với cái linh thể sáng suốt, cái bản lai diện mục 
của chính mình. Đó mới là cái chân thật. Nếu tâm đừng 
dấy khởi, đừng vướng mắc, đừng gượng ép... thì yêu 
ghét từ đâu mà có? Ví dụ như ta nhìn một vật gì hay 
một đối tượng nào đó, ta thấy thích hợp với mình liền 
khởi niệm thương hay thích, muốn cái đó thuộc về 
mình. Đó là khởi tâm ái. Tâm này đã khởi, nó sẽ không 
để mình yên đâu. Bởi khi muốn điều sì, ta nhất định 


phải làm cho được. Do đó phải toan tính, sắp đặt thế 
nào để có được và giữ được những gì mình thích. Khổ 
lắm! 

Phật nói chưa được muốn cho được nên khổ, 
được rồi giữ cho đừng mất nên khổ, khi mất không còn 
giữ bên mình được nữa nên khổ. Như vậy cả ba thời 
đều khổ. Làm sao sống được với tâm tĩnh, giác tuệ của 
chính mình, an ổn thực sự mới không khổ. Các pháp bản 
vị của nó là như thế. Cái cây như thế, cái nhà như thế, 
con người như thế, sự sống như thế, ta đừng chen vào 
đó mà tự chuốc lụy. Được vậy dù không muốn an Ổn ta 
vẫn an ổn như thường. Nói thì dễ nhưng làm rất khó, 
cần phải bền lòng vững chí lắm mới được. 

Quý vị thấy trong Thiền viện rất nhiều cây cảnh, 
phải không? Chúng đâu phải từ trên trời rớt xuống đây 
với những hình dáng như thế, cũng phải có công phu 
chứ. Chúng tôi đào tìm ở nơi khác đem về trồng, rồi 
phải tưới, phải săn sóc, phải giữ gìn nó mới được như 
thế. Việc tu cũng vậy, phải có công phu. Công phu một 
cách liên tục và đúng đắn. Mảnh đất tâm tuy đã sẵn, 
nhưng nếu chúng ta không chăm bón, để cỏ rác lấp đầy 
thì làm sao phát sanh hoa trái được. 

Thiền chính là một phương thỨc sống không 


vướng mắc bên ngoài, không ngược xuôi theo tâm 


tưởng viển vông, mà sống lại với chính mình, với tâm 
an ổn thực sự. Nên người xưa nói: “Tâm tự nhiên chẳng 
bôn ba theo cảnh, thì cảnh tự nhiên chẳng lôi kéo tâm 
đâu”. Câu nói thật giản dị. Tâm mình nếu không bôn ba 
chạy theo các cảnh duyên bên ngoài, không vướng mắc 
vào đó, thì làm gì cảnh duyên bên ngoài kéo lôi được 
tâm mình. Khi ta nói “tu khó quá” là biết mình còn 
vướng mắc, còn chạy ngược xuôi ra ngoài, nên mới tu 
không được. 

Bây giờ ta dừng lại, đừng vướng mắc, đừng 
chạy ra ngoài nữa tức là tâm an ổn. Như thế tu đâu có 
khó, chỈ tại mình không quyết tu thôi. Hiện nay chúng ta 
sống bằng tâm vọng, tâm phân biệt thế này thế kia. 
Nhưng đó đâu phải là tâm ta. Khi biết mình đã lầm thì 
phải chỉnh tu ngay, sống trở lại với tâm thật của mình 
chứ. Đây là việc chính của người Phật tử muốn tu học 
chánh pháp. Vì vậy chúng ta phải nỖ lực, gắng tỉnh gắng 
sửa đổi những sai lầm của mình. Có thế việc tu tập mới 
mong đạt được kết quả tốt. 

Tổ Đạo Tín lúc còn nhỏ theo Tam Tổ Tăng Xán 
cầu pháp môn giải thoát. Tổ Tăng Xán không dạy gì, chỉ 
hỏi: “Ai trói buộc ngươi?” Ngài Đạo Tín sựng lại, thưa: 
“Bạch Hòa thượng, không ai trói buộc con”. Tam TỔ 
bảo: “Vậy cầu giải thoát làm gì?” Ngay đó ngài Đạo Tín 


liền ngộ đạo. 

Quý vị thử nghiệm xem ai trói buộc mình? Quả 
thực không ai trói buộc mình, tự mình trói buộc mình 
thôi. Thành ra vừa nghe câu hổi này là ngài Đạo Tín có 
tỉnh rồi. Nên khi Tam Tổ nói: “Cầu giải thoát làm gì?” 
Ngài liền ngộ đạo. Ngộ rồi thì rõ biết tâm vốn rỗng rang 
sáng suốt, không gì có thể trói buộc được. Do tâm rỗng 
rang sáng suỐt nên ta đến với mọi người dễ dàng, không 
còn bỉ thử ta người nữa. Bấy giờ cảm thông được với 
tất cả các cảnh duyên và chứng nghiệm thấu đáo vạn 
pháp nhất như, tất cả đều không ngoài bản tâm thanh 
tịnh bất sanh bất diệt. 

Cho nên khi liễu ngộ rồi, tự nhiên tâm lượng bao 
dung, không còn chấp nê, không còn thương người này 
ghét kể kia. Đến đâu, lúc nào, ta cũng cảm nhận được 
sự chan hòa giỮa mình và mọi người, mọi cảnh vật 
chung quanh. Đây chính là lối sống của các Thiền sƯ. 
Tôi nói như vậy để chúng ta cố gắng, nhưng đừng nghĩ 
chỉ có Thiền sư mới sống được như thế, còn mình vô 
phần. Đức Phật đâu không nói: “Tất cả chúng sanh đều 
có Phật tánh”, vô phần sao được? chỈ tại mình không 
dám nhận lẫy, nên mất lòng tin và khiếp nhược như 
vậy. 

Ở đây, chư Tổ dạy thật ngắn gọn mà cũng thật 


thấu thoát. Một khi học nhân nhận được rồi thì muôn 
đời không quên. Các Ngài cũng là con người, cũng có sự 
sống như mình, cũng đi học đạo nhưng sao lại mau 
chứng ngộ? Đó là vì Thầy trò người xưa đều giản dị, 
không rườm rà như chúng ta hôm nay. Cho nên Tổ Tăng 
Xán nói: “Chí đạo vô nan, duy hiềm giản trạch” (Tín 
Tâm Minh), nghĩa là chỗ tột cùng của đạo không khó, 
chỉ ngại vì giẳng trạch nhiều quá nên không thấy được 
đạo. Một câu nói này, một bài thuyết pháp giản dị như 
vậy thôi cũng đủ cho các Ngài ngộ đạo rồi. Điều này 
chúng ta phải tự nhắc nhở lấy mình. 

Chuyện kể về một chàng thanh niên đến thưa với 
Thầy mình: 

- Ông già con năm nay bẩy mươi ngoài rồi, mà 
không hiểu sao ông mê tiền kinh khủng. Chúng con 
khuyên: “Ba già rồi bỏ hết đi, lo niệm Phật cho khổe”. 
Ông bảo: “Niệm Phật mà té tiền té bạc thì tao mới niệm. 
Còn không thì thôi, đừng nói với tao chuyện đó nữa”. 
Cúi xin Thầy chỉ dạy làm sao để ba con tỉnh tâm tu hành. 

Vị Thầy bảo anh chàng tìm cách dẫn ông già đến 
sặp mình. Quả thật, anh ta dẫn được ông già đến. Thầy 
hỒi: 

- Ông còn thích chuyện làm ăn chứ? 

Ông già đáp: 


- Phải rồi, tôi còn sống thì còn phải ăn uống nọ 
kia, bao nhiêu thứ chi xài. Không làm ăn tiền đâu mà xài. 

Thầy nói: 

- Được rồi. Bây giờ mỗi ngày ông niệm Phật, cứ 
một chuỗi là một quan tiền, được bao nhiêu chuỗi ghi 
vào sổ. Chiều đem đến đây cho tôi xem, niệm được bao 
nhiêu tôi sẽ trả tiền bấy nhiêu, chịu không? 

Ông già vui vẻ: 

- Vậy thì được, tôi sẵn sàng. 

Hai bên trao đổi với nhau đâu đó đàng hoàng, thế 
là ông già bắt đầu niệm Phật mỗi ngày, không cần con 
cháu nhắc nhở chi cả. Ban đầu ông đến chùa lãnh tiền 
đều đặn, từ từ thưa dần. Người con lấy làm lạ thưa với 
Thầy mình: 

Sao lúc này Ba con ít đến Thầy nhận tiền nữa? 

VỊ thầy bảo: 

Không sao đâu. Con cứ yên tâm. 

Thời gian sau, ông vẫn ngồi niệm Phật nhưng 
không còn đến Thầy nữa. Chàng thanh niên hoẳng sợ, 
không biết ông già có trục trặc gì chăng, liền chạy đến 
cầu cứu Sư phụ. Thầy anh bảo: “Con đưa thầy về nhà 
sặp ông cụ đi”. Thế là hai thầy trò dẫn nhau về nhà. Tới 
nơi, nhìn thấy thần sắc ông già tươi nhuận nghiêm 
chỉnh, đôi mắt khép hờ, thân bất động, hơi thở điều hòa. 


Vị Thầy vui mừng nói với đệ tử: “Ba con đã nhập chánh 
định, an trụ trong chánh niệm, không còn gì có thể kéo 
lôi ông được nữa, huống chỉ là tiền! Thôi, thầy về đây”. 
Người con vui sướng khôn tả, đẳnh lễ tạ ơn Sư phụ đã 
độ được ba mình. 

Quả thật sau một thời gian miên mật niệm Phật, 
ông già đã đạt được trình đỘ nhất tâm. Chúng ta mới 
thấy người xưa đã khéo dùng mọi thủ thuật để độ 
người, mà không cần phải lý giải dài dòng gì cả. 
Phương thức giáo dục của các Ngài giản dị như vậy, từ 
ngay những nghiệp tập, những thói quen bình thường 
mà các Ngài hướng dẫn, chuyển hóa hành giả vào Đạo. 
Ông già bất đắc dĩ ngộ nhập được niệm Phật Tam 
muội, thế là tiền tài danh lợi đồng một lúc biến thành tro 
bỤiI. Ông đã thực sự an Ổn. 

Trở lại việc học đạo, hành đạo của chúng ta ngày 
nay. Qua nhỮng câu chuyện trên, chúng ta học được 
điều gì? Người xưa nói: “Học đạo là học lối mòn của 
vọng tâm, của ý niệm Ngã và ngã sở”. Sở dĩ có Ngã và 
có “của ngã”, là vì có nhỮng vọng động, lăng xăng, 
vướng mắc ngược xuôi, cho nên ta mới học đạo. Bây 
giờ tất cả những thứ đó lắng hết, như ông già khép mắt, 
yên Ổn trong tư thế thực sự thoải mái, hơi thở điều hòa, 
mọi thứ ràng buộc từ lâu nay được buông xuống hết, thì 


việc học hành đạo cũng không còn nữa. Từ đây về sau 
có thứ gì kéo lôi ta nổi nữa mà phải dụng công đuổi trừ. 
Cho nên khi vị Thầy nhìn thấy ông già Ở trong trạng thái 
thân an tâm lạc, là biết nhiệm vụ của mình đã xong, nên 
Ngài nói: “Thôi, thầy vê đây”. 

Học đạo đến được chỗ này thì khỏi phải cúng 
rằm nữa, khỏi phải đốt hương lạy Phật øì hết. Bởi đâu 
còn gì vướng mắc trong lòng, đâu còn bất an bất ổn nữa 
mà cầu cúng! Bấy giờ ta là Phật rồi, lại đi cầu Phật 
cúng Phật nào nữa? Sở dĩ chúng ta còn ngồi Thiền là vì 
mình chưa Thiền, chứ nếu đã chứng Thiền hết không 
nhất thiết phải ngồi. Đi đứng động tịnh gì cũng là Thiền 
cả. Vì ta chưa bình ổn nên mới có các thứ pháp môn tu 
tập để khép mình tĩnh lặng. ChứỨ tâm đã an rồi thì lúc 
nào mà chẳng tự do tự tại, đâu có gì trói buộc, nên khỏi 
phải cầu giải thoát, thiền định chi cả. Cho nên pháp tu 
của nhà thiền là tu ngay vọng tưởng, phải từ những ý 
niệm lăng xăng, chấp trước điên đảo của mình mà 
chuyển hóa, cho chúng lặng xuống, trở về chánh niệm. 

Phật tử cần hiểu rõ điều này để giảm bớt những 
hình thức rườm rà, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, tu học 
phải như vậy. Tâm mình chưa bình tĩnh, chưa sáng suốt 
thì phẩi tu trong lúc đang phiền não. Nhìn thẳng vào 
phiền não xem nó từ đâu đến, nó là gì. Nhìn thấu được 


là ta đã có tuệ, có định. Định Tuệ hiện tiền thì không còn 
lầm nữa. Không lầm bởi những ý niệm lăng xăng của 
mình, là chúng ta đã giải thoát phân nửa rồi đó. Ví dụ ta 
ngồi đây làm việc mà nghĩ tưởng việc hôm qua rồi buồn 
rỒi tức, thế là trong một lúc ta làm hai việc: ngồi tại đây 
mà có một sân khấu cho riêng mình và một sân khấu cho 
hiện trường. Như vậy làm sao an ổn được. Vì sự sống 
đã bị chia cắt bởi ý niệm, ý thức. 

Trong kinh ví ý thức như con khỉ, không khi nào 
ngồi yên. Hết gãi đầu tới gãi bụng, bứt lông bứt tóc, 
móc tay móc chân, con mắt láo liên không yên. Tình 
cảnh sống của chúng ta cũng vậy, những tâm niệm, 
những ý thức dấy khởi liên tục, hết bám cái này tới 
vướng cái kia, tơ tưởng mông lung, đủ thứ chuyện tào 
lao trên đời hết. Như vậy mà lạy Phật, xin Phật cho con 
yên có phải làm khó cho Phật không? Phật có bắt nó 
nhảy hồi nào đâu mà bây giờ xin Phật cho được yên. Tự 
ta dấy động thì tự ta dừng, chứ Phật đâu thể đưa tay 
chân của Ngài vào thân ta được, làm sao yên giùm mình 
đây? 

Chỉ cần dừng lại, đừng múa máy quay cuồng nữa 
thì con khỈ của ta tự yên, đâu cần phải xin Phật. Như khi 
ngài Đạo Tín thưa với Tổ Tăng Xán: “Xin Hòa thượng 
ban cho con pháp môn giải thoát”, Tổ hỏi: “Ai trói buộc 


ngươi?” tức là chỉ thẳng vậy. Khi ta nhận lại thì biết 
chính con khỉ ý thức của mình trói buộc mình chứ còn ai 
nữa. Biết được thủ phạm rồi thì ngay thủ phạm mà trừ 
thì được an ổn thôi. Thành ra nói đến tu là nói đến sự 
sáng suốt, bình tĩnh, không còn lầm mê vướng mắc bởi 
ý niệm và các cảnh duyên bên ngoài. 

Chúng ta cũng nên lưu ý khi nói đến hành đạo là 
phải thực hiện ngay, chớ đừng hẹn lần hẹn lựa ngày 
này ngày nọ. Đừng nguyện với Phật: “Năm nay con ráng 
làm ăn khấm khá, rồi năm tới sẽ tu”. Không được đâu. 
Biết bao giờ khấm khá cho vừa túi tham, đó là chưa kể 
quỷ vô thường hỏi thăm sức khỏe bất cứ lúc nào. Có ai 
nguyện mà được đâu? Ít lắm. Cho nên mình nói tu là 
phải tu ngay bây giờ, sửa đổi những điều dở trong ngay 
trong cuộc sống. Nhớ là sửa của mình thôi, chứ đừng 
sửa của người khác. 


Mỗi lần nghe những điều trái tai gai mắt, ta vẫn 
bình thường tức là đã có sức mạnh. Mỗi lần như vậy là 
mỗi lần tăng thêm sức mạnh. Luôn quán sát lại mình, 
chỗ nào sai thì sửa đổi, không sai thì thẳn nhiên, không 
phiền giận. Như vậy lúc nào ta cũng tu được hết. Đó 
chính là tư cách của người con Phật. 

Thật ra, với người đã hiểu Phật Pháp thì những 
tranh đua, lợi lộc, tiền tài thế gian không còn hấp dẫn 
nữa. Ví dụ hồi hai ba mươi tuổi mình ăn nhiều, ngủ 
nhiều, đi chơi nhiều không thấy mệt. Nhưng đến ngoài 
năm mưƯƠi rồi, một đêm mất ngủ là trong người quạu 
quọ, hoặc vả có chuyện vui cũng ngủ không được rồi 
sanh mệt. Tóm lại, không có cái nào yên, buồn đã khổ 
mà vui cũng không xong. Rõ ràng tuổi đó là tuổi sức 
khỏe nó không còn cho phép mình nữa. Đó là bức thư 
thứ hai thứ ba của Diêm Vương gởi tới báo cho mình 
biết sắp đoàn tụ với tử thần rồi. Thấy rõ như vậy còn gì 
nữa mà ham thích. 

Trong sự tu hành cần phải dứt khoát, đừng để 
công việc bu bám hoài, làm sao tu được? Cả đời buông 
xuôi như vậy thì uổng lắm. Trong từng phút giây ta áp 
dụng pháp tu, hoàn cảnh nào cũng tu. Lâu ngày công phu 
tự nhuần nhuyễn, chạm duyên xúc cảnh chúng ta có đạo 
lực hồi nào không hay. Như trước kia ta chưa biết gì về 


Phật Pháp, gặp viỆc trái ý, sân giận bực tức không kềm 
chế nổi. Nhưng từ khi biết Phật pháp, quy y Tam Bảo, 
ta thay đổi dần. Bây giờ gặp việc bình tĩnh hơn, dễ 
buông bổ tha thứ hơn. Đó chính là do công phu tu tập mà 
ra. Học hiểu Phật pháp rồi, chúng ta biết hóa giải phiền 
não chính là phương pháp chuyển nghiệp. Nghe tiếng 
chửi như uống cam lồ, hớp từng ngụm thấy ngon, như 
vậy là tự tại đi trong cuộc đời được rồi. Được thế, quý 
vị khỏi phải tới chùa hỏi thầy: “Không biết con tu tiến 
không?” 

Phật tử chúng ta phải làm sao bổ những hình 
bóng giả tạm bên ngoài, quay về sống thực với cái thật 
của chính mình. Sống thực được rồi có người hồi: “Tu 
thiền thế nào?”, ta cười thôi. Tất cả những bài kinh đều 
nằm trong cuộc sống của mỗi người, tự chúng ta chiêm 
nghiệm lấy mà thôi. Không cần nói tu thiền phải bình 
tĩnh, sáng suốt, đừng vướng mắc cảnh duyên v.v... 
Thiền chính là cuộc sống tỉnh thức của chúng ta. 

Vận dụng được những phương thức giản dị của 
người xưa là lối trở về với chính mình nhanh nhất. Cho 
nên chúng ta học những kinh nghiệm quý báu của các 
Ngài để có một phương hướng tu tập tốt. Tuy nhiên học 
không chưa đủ mà từng bước quay về ứng dụng cho 
bản thân mới là điều tối quan trọng. Một lần nữa, chúng 


tôi xin nhắc lại, người con Phật chân chính phải làm sao 
phát huy được trí tuệ của mình, luôn định nh, sáng suốt 
để thực hiện được đạo lý sống, làm chủ bản thân và các 
pháp. Đó là cách tu hành cụ thể nhất để có được sự an 
lạc ngay hiện đời. 

Tu hành không phải khó, cũng không phải dễ. 
Khó hay dễ tại nơi chúng ta thôi. Có hai điểm cần nhớ: 
Thứ nhất thân là gốc khổ, tâm sanh tử là vọng tưởng 
điên đảo, không chạy theo nó nữa. Muốn vậy phải nhận 
cho được bộ mặt thật của nó, tức những suy nghĩ lăng 
xăng xuôi ngược hằng ngày, nó không thật, không phải 
là tâm của mình. Thứ hai, ngay nơi thân tâm giả dối này, 
còn có mỘt cái tâm chân thật không sanh không diỆt. 
Nhận lại và sống được với tâm này là chấm dứt đau 
khổ, vĩnh viễn thoát kiếp trầm luân. 

Buổi nói chuyện hôm nay với đề tài Đường Xưa, 
chúng tôi muốn nhắc nhở toàn thể quý Phật tử cũng như 
bản thân mình, hãy theo dấu người xưa, sống trở về với 
mình bằng con đường giản dị nhất. Thanh tịnh và giải 
thoát ngay trong hiện đời, chẳng ở đâu xa, nếu chúng ta 
biết phẩn bổn hoàn nguyên, trở về cái đơn sơ ban đầu, 
không phân biệt suy tư. Sống như thực, sống bằng chính 
cái thấy biết hằng hữu nơi mình. 

Xin mời tất cả hãy cùng chúng tôi cất bước lên 


đường. 


GIÁC NGỘ 

Buổi sinh hoạt đạo lý hôm nay tôi nói về sự giác 
ngộ. Như chúng ta đã biết tu hành có công phu thì sẽ 
được giác ngỘ. Tuy nhiên giác ngỘ là một cách nói, chứ 
thật sự ngay khi chúng ta đang công phu là đã có giác 
ngỘ rồi, giác ngỘ từng phần, chứ không phải đợi đến 
xong việc mới gỌi giác ngỘ. 

Trước nhất muốn được giác ngỘ, chúng ta phải 
nỗ lực phấn đấu trong công phu của mình, không phút 
giây lui sụt. Nếu hằng ngày có được sự nỗ lực như vậy 
thì nguồn an lạc trong cuộc sống là kết quả thiết thực 
nhất mà mỗi hành giả nhận được. Muốn nỗ lực cần 
phải có sự kiên định. Kiên là cứng, định là quyết định, 
nghĩa là khẳng định một cách chắc chắn, không gì lay 
chuyển được. Con đường đi đến sự giác ngộ thật ra rất 
giản dị, chứ không quá rườm rà như chúng ta tưởng. 
Chỉ cần chúng ta quyết tâm, vững chí thì không việc øì 
chẳng thành tựu. 

Nên biết việc tu tập chính yếu là ở nơi mình, 
công phu để đi đến giác ngỘ càng đòi hỏi sự nỗ lực tự 
thân nhiều hơn nữa. Tha lực chỉ là phần phụ, chủ yếu 
vẫn là chính ta. Nói như thế không có nghĩa là ta phủ 


nhận sự hỗ trợ của các bậc thiện hữu, nhưng chớ Ở lại 
vào sự hỗ trợ này mà ta phó thác ký gởi việc tu tập của 
mình cho các Ngài được. Hỗ trợ kinh nghiệm của người 
đi trước là yếu tố đáng trân trọng, cần thiết cho việc tu 
hành, nhưng đó không phải là yếu tố quyết định cho sự 
giác ngộ của mình, nếu ta chưa đủ năng lực. 

Ví dụ bây giờ chúng ta niệm Phật, cầu vãng sanh 
về thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà. Ngài và chư vị 
Bồ-tát ở cõi này từ bi vô lượng vô biên, nhưng nếu ta 
không giác ngỘ thì các Ngài cũng không rước mình về 
bên đó đâu. Nếu muốn được Phật Bồ-tát tiếp mình về 
thế giới an lạc, không sự khổ đau thì bản thân chúng ta 
phải giác ngộ, phải không gây tạo nhân khổ đau mới 
được. Vì vậy người cầu về cõi Cực Lạc phải khẩn thiết 
niệm danh hiệu Phật A Di Đà, hoặc danh hiệu Bồ-tát 
Quán Thế Âm, Bồ-tát Đại Thế Chí đến chỗ nhất tâm, 
không dính mắc đối với tất cả các trần cảnh thì mới 
được đức Phật A Di Đà và chư vị Bồ-tát đến rước. Phật 
tử nên nhớ đức Phật đón chúng ta không có nghĩa là đón 
cái thân này, đón những vọng tưởng điên đảo của mình 
mà đón tâm thanh tịnh giải thoát. Bởi vì chỈ có tâm ấy 
mới khế hợp tương ưng với tâm Phật và Bồ-tát. 

Hiểu như vậy chúng ta mới thấy dù tu pháp môn 
nào, nhất là tu thiền, nếu chưa nỗ lực, chưa khẳng định 


việc tu hành của mình theo tinh thần giác ngỘ giải thoát 
thì khó có thể đạt được mục đích ta mong muốn. Người 
tu thiền thì phải kiến tánh hay là ngộ. Ngộ cũng có đi từ 
tiểu ngỘ, giải ngộ cho đến triệt ngỘ hay là giác ngỘ viên 
mãn. Cho nên giác ngỘ là điều tối quan trọng đối với 
người tu thiền. Chúng ta ngày hôm nay có đầy đủ phước 
báu gặp nhiều thiện duyên trong việc tu hành, chứ có 
người dường như cả đời không đủ phước duyên, gặp 
nhiều trắc trở bất an bất ổn, thiếu thốn từ vật chất cho 
đến tinh thần. Người thiếu thốn về vật chất thường hay 
khó tiến đạo, từ đó sanh ra buồn chán dễ thối thất. 
Người này phải hiểu được luật nhân quả mới có thể tu 
đƯỢc. 

Phật đã dạy, những øì hiện có đây là quả báo của 
những đời trước, tuy nhiên tất cả đều tạm bợ, không 
thật. Nếu ta chuyển hoá thì nó sẽ thay đổi. Nhìn hiện tại 
đời này mình biết nhân đời trước đã gây tạo, nên chấp 
nhận hiện cảnh, không thán oán than trách ai. TỪ đó mà 
tránh tạo nhân xấu để đời sau không bị đau khổ. Còn 
người đầy đủ điều kiện tu hành tốt thì biết đời trước đã 
sâu trồng căn lành, nên bây giờ cố gắng giỮ gìn và phát 
huy nhiều hơn nữa. 

Chúng ta nắm vững luật nhân quả như thế thì 
việc tu không khó nữa. Hiện thời đầy đủ tươi tắn, 


không có việc nỌ việc kia, tu tỐt, ta nên phấn đấu nhiều 
hơn nữa. Hoặc hiện đời bị nhiều chướng duyên thì ta 
vui lòng trả hết những nhân xấu đời trước của mình, cố 
gắng phấn đấu quyết liệt để bù đắp vào chỗ khuyết cũ 
mà vươn lên. Ý nghĩa tu hành hay ở chỗ đó. Vì vậy 
người Tây phương hay nói muốn là được quyết là thành 
và có sự thành công nào mà không đánh đổi bằng mồ hôi 
nƯớc mắt. 

Việc tu hành của chúng ta cũng vậy, sáng thời 
kinh chiều ít câu niệm Phật, rồi đi đông đi tây hoặc lo 
chuyện nọ chuyện kia, như vậy muốn thành Phật sao 
được ? Bản thân ta tự lừa dối mình còn không thể chấp 
nhận, huống là lại lừa dối Phật. Muốn hết khổ được 
vui thì phải kiên quyết tu tập mới được chứ! Những gì 
không cần thiết dẹp qua một bên, giỮ tâm thuần không 
tạp mới có thể thành công. 

Có vị Thiền sư diễn tả phương thức hành thiền 
của mình qua hình ẳnh người thợ rèn. Người thợ rèn 
khéo tay muốn làm một con dao thuần thép thật bén thật 
tốt, thì phải lọc hết những cặn bã ra, rồi bằng thủ thuật 
của mình nấu luyện cho đến nơi đến chốn, bấy giờ mới 
được một con dao tốt như ý mình muốn. Việc tu hành 
cũng vậy, trước nhất phải loại tất cả những tư tưởng 


tạp loạn, sau mới lắng tâm chuyên sâu vào thiền định. 


Tâm thái an nhiên, không tạp loạn mới nhập định dễ 
dàng. Ngồi thiền cũng chỈ một việc duy nhất là phấn 
đấu loại bổ các thứ vọng tưởng. Tâm kiên định chuyên 
nhất như vậy mới có thể thành công. 

Thường thì nói đến tu thiền là nói đến kiến tánh. 
Kiến tánh là thấy tánh. Tánh gì? Tánh chân thật của 
chính mình. Nếu người thấy tánh, xem như đã đi được 
nửa đoạn đường giác ngỘ rồi. Tuy nhiên kiến tánh mà 
không chịu tu thì cũng sẽ không bao giờ được giác ngỘ. 
Điều này chúng ta đọc trong kinh Pháp Hoa thấy rõ ràng, 
chính đức Thế Tôn đã nói, Ngài thành đạo với tất cả 
công đức viên mãn tỪ sự tinh tẫn vượt bậc trong quá 
trình công phu của Ngài. 

Vì vậy đối với người tu thiền, kiến tánh rất quan 
trọng. Giai đoạn kiến tánh, công phu thường lóe lên 
những tiểu ngộ, dần dần sâu hơn và sẽ đi đến đại ngỘ, 
tùy mức độ dụng công của mỗi hành giả. Tiểu ngộ 
thuộc về giải ngộ, ngỘ này rất nhiều. Đại ngỘ và triệt 
ngộ thuộc về chứng ngộ, đại ngộ thì đôi ba lần còn triệt 
ngộ là cái ngỘ rỐt ráo, viên mãn. Đôi khi không để ý 
nhưng thực sự trong cuộc sống hiện tại, nếu có tu hành 
chúng ta cũng đã từng giải ngộ, tiểu ngộ. Mỗi lần như 
thế ta vỮng niềm tin hơn đối với pháp tu và đối với 


chính mình. 


Ví dụ lúc trước ta chưa hiểu đạo, gặp một sự đổi 
thay nào ta cũng dễ bị sốc. Nhưng khi đã hiểu đạo rồi, 
biết cuộc đời vốn vô thường nên gặp những thay đổi 
bất thường ta ít khổ, ít mất bình tĩnh hơn trước. Hôm 
nay người thương, ngày mai lại ghét đỐi với ta cũng là 
chuyện thường tình, bởi tâm không thật, vốn luôn thay 
đổi thì có gì phải đau khổ oán trách. Như vậy là ta đã 
giải ngộ rồi. ChỈỉ mới giải ngỘ thôi cũng đã thấy giải 
thoát biết bao nhiêu. 

Cái luôn đổi thay mà ta muốn cố định hoài mới 
khổ. Ví dụ mình muốn ai đã thương mình thì phải 
thương đời đời, không được thương người khác. 
Chuyện đó không đúng lẽ thật. Bởi thế gian là vô 
thường, làm sao không thay đổi được. Chính những sự 
việc thông thường như vậy làm cho người ta đau khổ 
điêu đứng. Sự đổi thay là quy luật tuần hoàn, luôn luôn 
như vậy. Cho nên tu là tu ngay trong những đổi thay, 
trong cõi giả tạm luôn biến chuyển này. Chính trong 
những hoàn cảnh không thuận lợi, ta giữ vững công phu 
liên tục thì sẽ có nhiều cơ hội để giải ngộ, tiểu ngỘ và 
đôi khi là đại ngộ nữa. Đây là điểm người tu thiền cần 
phải biết và vận dụng vào công phu của mình. 

Sau khi đã được như vậy, tất cả những ham 
muốn bất thiện sẽ không còn tác động được chúng ta 


nữa. Đến đây niềm vui trong lòng tràn đầy. Nếu những 
giải ngỘ, tiểu ngộ liên tục, ta dễ nhập định, những vọng 
tưởng điên đảo bên trong và các cẳnh giới bên ngoài đều 
bị ta nhiếp phục. Đó là giai đoạn thứ nhất. 

Cứ thế ta tiếp tục nuôi dưỡng phát triển công phu 
này thì bước tiếp theo là trạng thái giác quán sáng suốt. 
Giác là rõ biết, quán là trí quán. Có giác có quán thì định 
tuệ tròn đủ. Đến giai đoạn này tâm sáng suỐt, niềm vui 
của công phu tu hành lưu xuất từ bên trong, mọi thứ bên 
ngoài không thể tác động đến hành giả được. Nếu để ý, 
quí vị sẽ thấy mình ngồi thiền một tiếng hai tiếng đồng 
hồ được yên tnh thì mọi đau nhức, nóng bức đều tan 
biến. Trong Thiền viện chúng tôi có những vị] ngôi thiền 
cả ngày hoặc hơn nữa vẫn thấy bình thường. Ngồi 
được như vậy nhất định phải có sự an lạc lớn lao lắm 
mới được. 

Thành ra từ chỗ khó khăn kém cồi, chưa làm chủ 
được, chưa khắc phục được mình, nhưng nếu cố gắng 
từng bước vươn lên, dần dần chúng ta sẽ điều phục 
được thân tâm này. Trong nhà thiền có từ trưởng dưỡng 
thánh thai, nghĩa là nuôi dưỡng nội tâm của mình ngày 
một vững chãi, không tính đến thời gian bao lâu. Muốn 
thế, khi dụng công tọa thiền, hành giả cần phải tỉnh giác 
cao độ, không để ma ngủ dẫn vào hang tối hay vọng 


tưởng kéo chạy tận trời đông trời tây. 

Hôn trầm và vọng tưởng là hai bệnh khó trị nhất 
đối với người tu thiền. Ở trên bồ đoàn trang nghiêm như 
thế, có những câu thơ hồi xưa của ai không biết bây giờ 
kéo về, nó nói là của mình. Thế là ta bắt đầu dệt lên dệt 
xuống, ý tỨ phát ra câu thứ nhì, thứ ba cho tới câu kết. 
Bài thơ thứ nhất xong rồi, hay quá là hay, nên bài thơ 
thứ hai hiện ra tiếp. Một tiếng rưỡi, hai tiếng đồng hồ 
hết bị tỨ cú này tới lục bát kia, cũng có người nhập định 
trong trường hợp như vậy. Nhập định kiểu này thì ta có 
rất nhiều tập thơ, đủ thứ chuyện trên đời, chỉ một 
chuyện đó không thôi là ông Phật của mình đâu mất tiêu. 
Trường hợp thứ hai làm cho chúng ta bị loãng công phu 
là hôn trầm, tức ngủ gục. Một khi ma ngủ đã dẫn đi thì 
rất khó cưỡng lại. Hành giả tu thiền nếu không chấn 
chỉnh, để ngủ gà ngủ gật thì việc tu tập như đi vào hang 
tối. Cho nên trong nhà thiền thường nói bị ma hôn trầm 
đưa vào hang quỷ, khó có thể thoát ra được. 

Hai trường hợp vọng tưởng và hôn trầm đều phá 
hủy hết công phu tu thiền của chúng ta. Nhưng chúng 
lại là hai căn bệnh phổ thông mà hầu hết những người 
tu thiền đều bị vướng phải. Cho nên phải có sức giác 
quán mạnh mẽ, liên tục mới công phá nổi hai thỨ 
chướng ngại này. Đây là giai đoạn thứ hai. 


Kế đến là giai đoạn nội tỉnh. Sau khi đã được 
định thì phần nội tỉnh hùng mạnh hơn. Nội tỉnh là năng 
lực cơ bản bên trong, có nội tỉnh rồi thì sức định càng 
vững chắc hơn và nguồn an lạc bây giờ vượt hơn trạng 
thái an lạc ở giai đoạn trước. Đến đây rồi hành giả bình 
thắn, an nhiên, tự tại, siêu việt các pháp, hoàn toàn làm 
chủ được thân tâm và ngoại cảnh. Tuy nhiên nếu không 
giỮ gìn, không nuôi dưỡng liên tục, chỉ lóe lên rồi mất, 
sau đó lại bị cảnh duyên bu bám, làm gián đoạn công 
phu thì chỗ yên định ấy cũng không còn. Đó là khiếm 
khuyết thường mắc phải của những người tu thiền. 

Giai đoạn này như Hòa thượng Viện trưởng nói 
là nhận ra tánh giác. Nhưng sống được với tánh giác 
mới là thuần thục. Bấy giờ giác thể trùm khắp, không 
phải khởi dụng gì nữa. Người được như vậy khỏi phải 
nhập thất, khỏi công phu, khỏi tụng kinh ngồi thiền nữa, 
mà nhậm vận tùy duyên, luôn sống được với ông chủ, 
tánh giác lúc nào cũng hiện tiền. Đến đây là giác ngỘ 
gần được viên mãn rồi. 

Giai đoạn cuối cùng mọi cảm thọ khổ vui đều 
không còn nữa. Hành giả thể nhập bản tâm hoàn toàn 
thanh tịnh. Giai đoạn này dành cho hành giả tự chứng tự 
biết, chứ không thể diễn tả được. Các Thiền sư luôn 
nhắc nhở người tu thiền, gặp những cảnh duyên thuận 


nghịch, không tự chủ được, thì hoặc là bị ma hoan hỞ 
nhập, hoặc ma sầu bi nhập. Tóm lại người tu không có 
nội tại vững chắc, siêu vượt tất cả thì đễ mắc kẹt bên 
này bên kia. Đó là do công phu chưa thuần, con đường 
đi đến giác ngỘ giải thoát còn xa. 

Đỉnh cao của người tu Phật là giải thoát. Tất cả 
những gì giả tạm trói buộc đều phải được cởi bổ hết. 
Có khi ta ngồi chơi yên lặng bình thường, gió thổi, chim 
kêu, xe chạy... mọi thứ sinh hoạt đều nhận biết rõ ràng, 
tâm bình thẳn, không vướng mắc vào thứỨ gì hết. Đây 
chính là phút ta sống với cái chân thật của chính mình. 
Cho nên chỗ rốt ráo của đạo không khó, chỈ vì chúng ta 
quen chạy theo các cảnh duyên bên ngoài, vì vậy bị lầm 
qua mất. Một khi trí tuệ mở khai, quày đầu trở lại, thì ta 
hiện sỜ sỜ ra đó thôi. 

Có một Thiền sư lâm bệnh ngặt, Ngài nguyện thế 
này: “Nếu ngay bây giờ con chết, vì nghiệp tập nhiều 
đời nếu phải đọa vào trong địa ngục, ngạ quỞ, súc sanh, 
con sẵn sàng trả. Trong thời gian trả đó con chỈ có một 
nguyện duy nhất là chủng trí Bát-nhã không mất. Từ trí 
tuệ Bát-nhã này cộng thêm sự hỗ trợ của mười phương 
các bậc hiền thánh, con trả hết những nợ nần cũ rồi, 
được nương tuệ Bát-nhã tu hành, không mong øì khác”. 
Nhờ quyết tâm như vậy, cơn bệnh của Ngài giảm dần, 


từ từ lành hẳn. Rõ ràng đạo lực mạnh mẽ thắng được 
nghiệp lực cũ của Ngài. 

Người tu đứng trước cái chết khác hơn người 
đời. Càng nghĩ đến chết thì càng xem thường thân mạng, 
chỈ lo tập trung nuôi dưỡng đạo lực kiên cố, để khi xả 
bỏ thân mạng, thọ thân sau tiếp tục việc tu hành nhiêu 
hơn trước. Còn sợ chết tức là đạo lực chưa vững. Chỉ 
nên sợ đạo lực của mình chưa vững, công phu tu hành 
chưa tròn đầy, chứ không nên sợ mất thân này. Mất thân 
này, thọ thân khác tốt hơn thì vẫn tu được, sao lại sợ? 
Người tu đối với việc sống chết phải có cái nhìn như 
thế. Được như thế mới mong tiến trên con đường giác 
ngỘ giải thoát. 

Thần thông của người làm chủ được mình chính 
là đứng đi tự tại, chứ không phải bay trên trời trên mây. 
Gặp việc tùy duyên ứng phó, lòng thanh thắn nhẹ nhàng, 
không bị thứ gì cuộc trói chính là thần thông. Cho nên 
người càng Ở sâu trong thiền định càng sáng suốt chứ 
không ngu độn. Bởi vì tu thì mọi thứ lăng xăng buông 
hết, tâm rỗng rang sáng suốt, chứ không thể ngu độn 
được. Đây chính thần dụng của một trí tuệ đã tròn đầy. 

Phật tử tu thiền nhưng có biết Thiền là gì không? 
Thiền tiếng Phạn nói đủ là thiền na, Trung Hoa dịch là 
tnh lự, tức dứt tất cả niệm lự ngược xuôi, không 


vướng bên này không kẹt bên kia, rỖng rang sáng suỐt. 
Ví dụ khi cuốc đất, ta chú tâm vào mỗi lưỡi cuốc hạ 
xuống mảnh đất, hết cuốc này đến cuốc khác, chỉ biết 
một việc cuốc, tâm không duyên theo chuyện khác. Đó là 
tu thiền. Cuốc đất trồng khoai, nấu cơm, làm tất cả các 
công việc mà không vướng mắc, không phan duyên thứ 
khác đều gọi là tu thiền, chứ không phải lên bồ đoàn 
ngồi nhìn xuống mới gọi là tu thiền. Trong tất cả việc 
làm đều có sự tỉnh giác, tức đều có ông chủ hằng thấy 
hằng biết, không bị quên mất, đó là hành thiền. Việc ngỘ 
đạo thường phát sinh từ những việc như thế. 

Trở lại vấn đề giác ngộ. Chúng ta tu để được 
giác ngộ, nhưng phải biết giác ngộ cái gì? Giác ngỘ lý 
vô thường, thấy được thực chất của các pháp. Như lâu 
nay Hòa thượng dạy chúng ta, người tu phải thấy tận 
căn để các pháp. Như đức Phật khi đã chứng đạo, Ngài 
thấy đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt và đây là 
con đường diệt khổ. Đó là thấy được lẽ thực của các 
pháp. Như chúng ta có tu chút ít, khi thấy cái đồng hồ 
đẹp mọi người muốn tranh giành nó về phần mình. 
Nhưng nhờ biết tu, ta thấy cái đồng hồ ấy không thật, 
chỉ tạm dùng trong một giai đoạn thôi, có gì phải tranh 
giành cho nhọc. Nhờ thế ta không có tâm tranh hơn thua 
được mất, có cũng tốt không có cũng tốt. Đó là mình đã 


ra khỏi sự cố chấp, buộc ràng vào cái đồng hồ, là giác 
ngộ một phần nên khỏe được một phần. 

Người thế gian khổ là tại cố chấp mà ra. Những 
gì củỦa tôi mà ai đụng đến là có chuyện ngay. Mầm 
mống của tất cả sự tranh đấu cũng từ đây mà phát sinh. 
Phật bảo đó là gốc của vô minh. Muốn giải thoát khỏi 
vô minh chỉ có thắp lên ngọn đuốc trí tuệ thôi, không có 
cách nào khác. Cho nên có trí tuệ thì mới nói đến giác 
ngộ giải thoát. Người không có trí tuệ thì việc tu không 
đi tới đâu. Cho nên Hòa thượng thường dạy phải dùng 
trí Bát-nhã nhìn các pháp mới có thể thấu suốt được bẳn 
tánh của nó. Cái nhìn đó là cái nhìn của người kiến tánh, 
từng bước tiến trên con đường giác ngỘ giải thoát. 

Chúng ta có tu thì ít nhiều gì cũng có giác ngỘ, 
nên đối với tất cả các pháp, cũng thấy được phần nào 
thực chất của nó. Thấy được như vậy là đã ra khỏi 
phần sự trói buộc của các pháp. Quí vị nghiệm lại nơi 
mình sẽ thấy rõ điều này. Như ngày xưa gặp cảnh 
duyên gì trái ý nghịch lòng, chúng ta rất khổ sở, rất bức 
xúc và khó quên khó nguôi ngoay được, nhưng bây giờ 
nhờ có tu ta biết tất cả đều hư dối giả tạm, ôm giữ 
phiên não trong lòng có ích gì ! Nhờ thế ta mau xả bỏ, 
không cố chấp như xưa nữa. Đó là đã giải thoát phần 


nào rỒi. 


Các pháp duyên sinh, thế gian có hợp có tan là lẽ 
thường tình. Thấy được như vậy gọi là thấy bằng trí 
tuệ. Theo trí tuệ mà nỗ lực, quyết tâm thì chắc chắn có 
ngày chúng ta được giác ngỘ giải thoát trọn vẹn. Đây là 
giai đoạn cuối cùng, chúng ta không gây thêm nghiệp tập 
mới để luân hồi trong sanh tử nữa. Cho nên trong kinh 
có chÕỗ định nghĩa Niết-bàn là củi hết lửa tắt, bấy giờ 
công phu cũng không còn. Sống được với giác tâm thanh 
tịnh thì ở đâu cũng là đất Phật, chúng sanh nào ta cũng 
thương, không thù hận oán đối. Như vậy không giải 
thoát là gì? 

Phật nói tất cả chúng sanh đều có khả năng giác 
ngộ như nhau, chỉ vì mình không chịu tin, không chịu 
nhận lấy và phát huy thôi. Nắm chắc điều đó rồi, chúng 
ta cỨ vững tiến trên con đường tu tập của mình, chắc 


chắn có ngày sẽ thành công. 


QUÁ GIÁC CỦA NGƯỜI TU PHẬT 


Tinh thần giác ngỘ giải thoát của đạo Phật tức là 
nhận và sống lại với quả giác của mình. Nói thì dễ 
nhưng chúng ta phải công phu như thế nào mới đúng 
với tỉnh thần giác ngộ của đạo Phật? Đó là vẫn đề 
chúng tôi muốn nói hôm nay. 


Trong giai đoạn đang công phu từ lúc mới thực 


hiện cho đến khi hoàn toàn viên mãn, dĩ nhiên phải trải 
qua quá trình nhiều gian khó, thử thách. Tuy nhiên đây 
không phải là điều chúng ta không làm được. Tùy từng 
người, từng hoàn cảnh, sự quyết tâm của mỗi hành giả 
mà có được những kết quả khác nhau. Nhiều lần chúng 
tôi đã nói không ai tu mà không có kết quả. Nghĩa là nếu 
chịu khó trau đồi, gìn giữ, bảo vệ hành trình đi đến quả 
giác, đừng để thối thất lui sụt thì đều được kết quả 
xứng đáng. 

Theo tính thần thiền thì việc tu hành chỉ là 
phương tiện, cứu kính vô đắc vô chứng, vì tâm chân 
thật ấy sẵn có, không phải do tu mà được. Nhưng đó là 
giai đoạn đã xong việc, còn trong lúc đang tu không thể 
nói như vậy. Tâm của chúng ta một khi đã hoàn toàn 
sáng suỐt, sống với tánh giác thuần tịnh thì tự đầy đủ tất 
cả, không cần phải nói gì thêm. Còn bây giỜ thì chưa, 
bởi vì trong lòng chúng ta còn nhiều việc lăng xăng lộn 
xộn quá, tánh giác bị chìm ẩn bên trong. Ta chưa nhận 
lại được tánh giác nên phải gạn lọc những thứ tạp loạn 
kia mới hiện bày cái chân thật của mình. 

Với nghiệp tập lâu đời, ta quen phóng tâm chạy 
theo các cảnh giới bên ngoài. Bây giờ muốn quay đầu 
cũng phải dụng nhiều công phu. Nếu lúc nào chúng ta 


cũng là Phật, cũng hoàn toàn giác thì cửa thiền viện 


không có đóng có mở hay cũng không cần cửa nẻo làm 
gì. Bởi chưa hoàn toàn, lúc vầy lúc khác nên Hòa 
thượng mới làm cổng, đóng kín lại nhốt mấy con trâu 
hoang. Thành ra còn cổng còn Thiền viện thì biết Ở trong 
đó còn đang công phu. Điều này chẳng những ở Thiền 
viện, mà ngay trong sinh hoạt gia đình của từng người 
Phật tử cũng thế. Nếu hằng ngày chúng ta soát xét lại, 
biết được phiền não nhiều hơn tâm an định thì gắng gổ 
hóa giải. Sự bảo vệ công phu hằng ngày có tính quyết 
định đến quả giác của chúng ta rất lớn. 

Nói đến quả giác hay nói đến Bồ-đề là nói đến 
một quá trình, công phu tu hành. Thời gian thực hiện quá 
trình đó phải qua giai đoạn học quả, tức người đang 
thực hiện tu tập trong từng phút tỪng giây gọi là học 
quả. Quá trình này hầu hết chúng ta đang áp dụng như 
vậy. Mỗi lần chiêm ngưỡng tôn tượng đức Phật, mỗi 
lần dâng hương là mỗi lần chúng ta dâng lòng mình lên 
ngôi Tam Bảo, nguyện cùng hướng về Phật, hướng về 
quả giác. Và như Phật đã dạy chúng ta gieo nhân øì thì 
sẽ được quả nấy, ta hướng về Tam Bảo nguyện thực 
hành theo giáo pháp Như Lai, nhất định ta sẽ được thành 
Phật. 

Kinh nói: “Người thực hành đạo Bồ-đề tuy chưa 


đầy đủ, chưa viên mãn mà tâm không thoái chuyển là 


2?2 


điều rất đáng quý”. Nghĩa là chúng ta đang tu, tuy chưa 
hoàn toàn viên mãn, nhưng tâm không thoái chuyển là 
điều rất đáng quý. Chúng ta hành trì tu tập không bị thoái 
chuyển, khư khư khẳng tâm quyết định một mực tiến 
tới thôi, nếu được như thế thì chắc chắn quả giác Bồ-đề 
không lệch đàng nào. 

Ngày xưa Hòa thượng Viện trưởng có kể câu 
chuyện “nhân hoa quả cổ” thế này. Có một thời gian 
Ngài nhập thất trên cao nguyên, mấy Phật tử đem giống 
hoa Đà Lạt đến cúng dường, Ngài gieo chung quanh thất 
định có hoa cho vui. Gieo rồi Ngài cũng tưới tắm đàng 
hoàng, nửa tháng sau thấy lên xanh rì, Ngài đến gần xem 
thử, hóa ra toàn là có! Ngạc nhiên sao nhân hoa mà quả 
cỏ, Ngài mới bươi sâu xuống đất, té ra kiến đã khiêng 
hạt hoa đi đâu hết rồi. Nhân đó Ngài viết bài “Nhân hoa 
quả cỏ” để nhắc nhở một kinh nghiệm cho việc tu hành 
của chúng ta. 

Như tôi nói hằng ngày chúng ta soát xét lại xem 
công phu tu tập cỦa mình tăng tiến hay lui sụt, gìn giữ 
sao cho đừng như trường hợp nhân hoa mà quả cỏ. 
Người con Phật trong từng phút giây phải tỉnh sáng, 
thực hiện đúng theo điều Phật dạy. Bởi tâm ta dong ruổi 
khó kiểm soát, khó kềm chế lắm, nó có đủ lý do để gạt 
mình vướng đầu này bá đầu nọ. Cho nên nếu không 


kiểm soát kỹ nó sẽ dẫn chúng ta đi khắp hang cùng ngõ 
hễm, không dừng được. Đã thế thì quá trình tu tập bị trở 
ngại, quả giác không mong øì đến được. 

Có nhiều kết quả ngoài sự sắp đặt của chúng ta. 
Như trường hợp tôi có người huynh đệ, anh rất quen 
thuộc đường đi từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Vũng 
Tàu. Hôm đó có việc phải đi Vũng Tàu, vì quá quen 
thuộc bến xe, nên lúc lên xe anh không thèm để ý, cứ 
theo thói quen lên những xe đậu khoảng đó. Thế là anh 
yên chí, vui vẻ trò chuyện với nhỮng người chung 
quanh. Đi cả tiếng mấy đồng hồ, anh nghĩ bụng bữa nay 
xe chạy lâu quá, chừng coi lại là gần tới Bình Dương. 
Anh la lên: “Ủa sao tôi đi Vũng Tàu mà lại tới Bình 
Dương”, bác tài nói tại anh lên xe Bình Dương thì tới 
Bình Dương chứ sao. Thế là anh phải xuống xe, trở lui 
về Thành phố Hồ Chí Minh, rồi đón xe đi Vũng Tàu, 
mất hết một ngày đường. 

Có khi chúng ta lấn quẩn như vậy, thưa quí vị. 
Chính vì mình xem thường những thứ xoàng xĩnh quen 
thuộc, nên gậy ông mới đập lưng ông như thế. Chỗ này 
Hòa thượng dạy phải hằng tỉnh hằng giác trong mọi 
động tịnh thi vi. Nói năng suy nghĩ hành động, mọi thứ 
đều phải tỉnh. Tỉnh để làm gì? Để đừng lẩm cẩm, đừng 
vì một việc không cần thiết mà phải mất thì giờ quý 


báu. Theo tinh thần thiền thì làm việc gì chỉ biết việc ấy, 
tâm không phóng túng buông lung, không tính toan do 
dự. Người như vậy không bao giờ phạm phải những sai 
lầm. 

Một phen đi lệch, có thể chúng ta sẽ đến bên bờ 
vực thẳm khó quay đầu trở lại. Cũng như người tu khi 
đã bị thoái chuyển rồi thì rất mệt mỏi, khó tăng tiến 
công phu lắm. Phải năng nổ, khẳng định, quyết tâm mới 
ổn định được công phu hằng ngày của chúng ta. Nhà 
thiền nói khi chăn trâu rất ky để trâu nhấm nháp lúa mạ 
của người. Chăn trâu mà gặp con trâu như vậy thì phải 
làm sao? Roi, quí vị nhớ. Đừng có tha cho mình, tha cho 
người thì được, chứ tha cho mình là hổng. Phải ra roi, 
phải quất mạnh cho nó quay đầu trở lại. 

Người tu phải có giới luật, phải có công phu 
miên mật mới không thoái chuyển. Các Thiền sư Việt 
Nam thời Trần và gần đây đều chủ trương phẳn quan tự 
kỷ, nghĩa là soi lại chính mình. Soát xét lại xem mình 
còn điểm nào yếu dở, có thoái chuyển vướng mắc gì thì 
phải đả thông ngay. Con trâu mình liếc ngó hai bên thì 
quất, roi phải sẵn trong tay, dây phải nắm thật chặt, hai 
con mắt không được lim dim, mới mong đi đúng đường. 

Trong một ngày, nếu soát xét lại chúng ta có 


nhiều cái lầm lắm. Từ ý nghĩ, nói năng cho đến hành 


động đều bị sai lầm. Song con người ít khi nào chịu tự 
sửa, tự sám hối những lỗi lầm của mình. Người tu Phật 
không nên như thế, biết lầm biết dở thì phải sửa. Biết 
mình còn yếu, còn thoái chuyển nên cố gắng khắc phục, 
phải ép mình trong quy củ mới có thể hoàn thiện chính 
mình. Người xưa nói: “Nhìn ra thì phải khoan hồng, xét 
lại thì nên khắc kỷ”, câu này rất hay. Đối với những 
vọng tưởng điên đảo, lăng xăng, chúng ta phải quyết 
tâm, phải có phương thức sửa đổi. 

Thời khóa tu tập cần phải được giữ đúng, không 
vì lý do này nọ mà bỏ qua. Như thế lâu ngày công phu 
thất thoát, đạo tâm sẽ thối chuyển. Hằng đêm quý Phật 
tỬ tụng kinh, ngồi thiền nhưng tới giờ có khách khứa 
hay công việc nên bổ qua. Như vậy không được, phải 
chỉnh lại. Chúng ta sắp xếp thời khóa biểu rồi thì phải 
đúng theo đó mà hành trì. Nếu đã có quyết tâm tu, phải 
lẫy việc tu tập là trên hết, gác qua mọi chuyện khác. 
Làm việc gì cũng phải chuyên tâm thành ý mới có thể 
thành tựu được, thì việc tu lại sao lại có thể chểnh 
mảng? Cho nên không tu thì thôi, đã tu thì phải dứt khoát 
như thế. 

Trong quá trình công phu không thoái chuyển thì 
quả giác hay Bồ-đề hiện rõ ràng. Dừng lại là thoái 
chuyển, chứ không đợi thụt lùi mới gọi là thoái chuyển. 


Nhiều vị cho rằng tu dễ gì thành Phật, mờ mịt xa xôi 
lắm. Thật ra dù công phu hành trì chưa hoàn bị, nhưng 
với quyết tâm không thoái chuyển, chúng ta tin chắc 
mình sẽ đạt đến quả giác. Bây giờ làm sao thân tâm 
chúng ta đừng bị lôi cuốn bởi cảnh duyên. Nếu người tu 
được như thế, thì không luận là các vị ở chùa hay đang 
làm việc ngoài xã hội đều tiến đến quả giác, chắc chắn 
như vậy. Thành ra trước là không thoái chuyển, sau là 
đừng bị lôi cuốn. 

Ở đây, Hòa thượng dạy chúng ta phải tỉnh, thấy 
tất cả cảnh duyên đều là giả, không thật thì làm gì bên 
ngoài lôi cuốn mình được. ChỈ khi nào ta thấy cái đó là 
thật, là quý là đẹp ta mới thích mới chạy theo. Nếu 
không chạy theo mình cũng bị vướng mắc mơ tưởng 
đến nó. Đằng này mình hoàn toàn tỉnh, thấy cái đó không 
là gì thì làm sao nó lôi cuốn mình được. Người tu rất 
cần trí giác này, nó sẽ bổ sung để hình thành học quả 
hay quả giác của chúng ta. 

Nếu hành trì theo sự hướng dẫn của Phật Tổ dạy 
là chúng ta đang sống trong tinh thần giác ngộ của đức 
Phật. Kinh Pháp Hoa nói những đồng tỬ bé thơ giỡn 
chơi đắp cát làm thành hình tượng Phật, miệng niệm 
Nam Mô Phật cũng được Như Lai thọ ký sau này sẽ 
thành Phật. Huống là chúng ta học Phật tu Phật, thực 


hiện trọn vẹn đời sống của người Phật tử, làm sao 
không thành Phật được! Nhưng bây giờ mình còn là 
chúng sanh vì mỗi người mỗi duyên, còn dong ruổi theo 
nghiệp tập của mình. Kể thì bận rộn ở phố thị, người 
thì chìm đắm nơi núi rỪng, chưa ra khỏi sự trói buộc 
của các pháp. 

Kinh nói trong kiếp số thứ nhất, hành giả còn do 
dự, chưa hoàn toàn ổn định được tâm mình, ngược xuôi 
theo các vọng tưởng đảo điên nên công phu gián đoạn, 
đạo lực chưa đủ để được quả giác. Giống như con khỉ 
nhốt trong cái lồng có sáu cửa. Bên ngoài cũng có một 
con khỉ, nó tới cửa này kêu “chóe chóe”, con khỈ ở trong 
cũng đáp lại “chóe chóe”. Nó tới cửỬa kia kêu “chóe 


Lê) Z 


chóe”, con khỈ bên trong cũng đáp lại “chóe chóe”. Nghĩa 
là con khỈ bên ngoài kêu thì con khỈ bên trong đáp lại. 
Chỉ trừ khi con khÏ trong lồng ngủ, thì con khỈ bên ngoài 
có kêu mấy, nó vẫn nằm im. 

Chúng ta tu cũng thế, làm sao cho con khỈ bên 
trong ngủ đi, đừng bị động, đừng thèm nghe, đừng thèm 
để ý gì bên ngoài thì mọi việc yên Ổn. Pháp tu này thật ra 
không phải là khó đâu. Chỉ vì chúng ta quen chạy theo 
các cảnh duyên, nên không nhớ dừng lại thôi. đừng nghĩ 
dừng lại khó, chỉ cần ta nhớ là được. Cho nên Hòa 
thượng thường nhắc phải tỉnh, phải sáng đừng lầm 


chạy theo các cảnh duyên bên ngoài. Chúng ta đừng cho 
những hiện tượng bên ngoài là thật thì con khỈ bên trong 
sẽ ngủ yên. Con khỶ ấy ngủ rồi thì khỏe khoắn lắm thưa 
quí vị. Nó nhẹ nhàng, an nhiên, giải thoát. Cho nên giải 
thoát có được là từ chỗ con khỉ ý thức bên trong ngủ, 
không lăng xăng, không bị động hay dính mắc bởi cảnh 
duyên bên ngoài. Còn bị động còn dính mắc thì chưa 
yên, mà chưa yên thì nói gì giải thoát. 

Muốn thế tâm chúng ta phải vững vàng, rỗng 
rang sáng suốt mới làm chủ được con khỉ ý thức bên 
trong, tức là sống được với tánh giác của mình. Mỗi 
người đều có tánh giác, nhưng mình chưa sống được 
với tánh giác là vì bị động bởi cảnh duyên bên ngoài. 
Bây giờ muốn giải thoát phải làm sao? Như tôi đã nói 
chỉ cần con khỈ bên trong ngủ yên là giải thoát thôi. Học 
quả hay quả giác cũng na ná với giải thoát vậy. Trên 
hành trình tu tập, chúng ta không thoái chuyển, không bị 
kéo lôi, không còn do dự trong lòng, khẳng định một 
hướng như vậy thì quả giác tròn đầy. Nên giai đoạn thứ 
nhất là đả thông sự do dự, ổn định được công phu của 
mình. 

Đến giai đoạn thỨ hai, mặc dù đả thông được 
những do dự rồi, nhưng chưa hoàn toàn làm chủ được 


tất cả các cảnh duyên, nên còn bị động. Lúc này, nếu ta 


không soát xét lại mình, chạy ra ngoài một thời gian sẽ 
quên hết. Đa số có thói quen rọi soi bên ngoài, mà ít khi 
nào quay về rọi soi lại chính mình. Thấy người này xấu 
người kia tỆ, cuối cùng mình lăng xăng, lộn xộn nhất mà 
không hay. Đó là cái thất bại lớn của chúng ta. Vì thế 
phải chuyên tâm gìn giỮ công phu. 

Chưa thành Phật cũng giống như người lên non 
chưa tới đỉnh, đừng bao giờ dừng dọc đường hóng gió 
ngắm trăng, hoặc nhìn ngó hai bên khe núi, coi chừng 
chẳng những không tới đỉnh mà đôi khi trợt chân té nhào 
xuống núi. Nếu có mồi chân, nghÏỉ một chút thôi, rồi 
chống gậy đi tiếp. Bao giờ ngồi trên đỉnh cao rồi mới 
hóng mát bốn phương gió lộng. Dù trong lúc công phu, 
ta có được lợi lạc chút chút, nhưng nhớ những lợi lạc 
đó chẳng tới đâu. Nhất là người tu thiền, tâm hơi yên thì 
thấy vô vàn hiện tượng thù thắng. Nhưng những cái ấy 
chưa phải là kết quả cuối cùng, đó chỈ mới là tiểu ngộ 
thôi, còn phải tiến lên nhiều hơn nữa. 

Có những Phật tử đi chùa lâu năm, học đạo, tọa 
thiên thấy an lạc nên thích thú quá. Ngồi được một tiếng 
rưỡi hai tiếng an lạc, liền kể cho bà con nghe, nay kể, 
mai kể, kể riết mất hết không còn thấy gì nữa. Cho nên 
giả như được vậy ta cũng biết nó không thật, bỏ qua, 
không bận tâm, cứ tu tiến tới. Nên nhớ Niết-bàn hay quả 


giác của Phật là Ngài sống được với tánh giác của mình. 
Tánh giác ấy vốn rỗng rang sáng suốt, không có cái gì 
trong đó. Cho nên để bảo vệ công phu tu hành, lúc nào ta 
cũng vững tiến, đến khi con trâu của mình thuần rồi, 
thấy lúa mạ người không quan tâm nữa, bình thắn đi 
thẳng, thì mới yên được. 

Người thật tâm tu hành không nói đắc không nói 
chứng, nhưng tỪng ngày tỪng phút công phu hành trì 
thấy có lợi lạc. Con trâu ngày xưa hung hăng phải nắm 
dây giựt vàm, đến lúc nó đã thuần rồi, mục đồng ngồi 
nghỈ nó cũng nằm chơi, hoặc có thể cỡi trên lưng trâu 
thổi sáo, mặc tình ngắm trời nhìn mây, không sợ nó nổi 
khùng nổi điên. Còn bây giờ chưa được, thì giữ công 
phu như người lên núi, một bề thẳng tiến, không ngó tới 
ngó lu. 

Trong quá trình công phu phải phá được tâm tham 
sân điên đảo của mình, đồng thời hướng dẫn mọi người 
đều như thế. Đó là ý nghĩa tự giác và giác tha tròn đầy 
để đưa tới quả giác viên mãn. Tự giác là tỰ giác ngộ cho 
mình, giác tha là giúp đỠ, tạo điều kiện cho mỌi người 
chung quanh cũng được giác ngỘ như mình. Tham sân 
điên đảo là những thứ luôn ngủ ngầm trong chúng ta. Có 
khi ngay lúc mình tu, nó cũng ló mồi lên nữa. Lạy Phật, 
tụng kinh hay tọa thiền mà có việc gì trắc trở, mình nổi 


nóng lên liền. Nghĩa là tham sân, điên đảo loạn tưởng 
luôn chực chờ bên cạnh, có cơ hội là nó tấn công ta 
ngay. 

Thêm một điều nữa, trong công phu không nên 
buông lung. Ở trên là không thoái chuyển, không có do 
dự, đến đây là không buông lung. Buông lung là thả trôi, 
mặc tình cho thân tâm, ý tưởng lang thang dong ruổi, sa 
đà khắp nơi. Người tu không thểâ nào chấp nhận những 
thỨ này hiện diện trong sinh hoạt tu tập của mình được. 
Chúng ta buông lung tức là chẳng những con khỉ bên 
ngoài kêu chóe chóe, con khỉ bên trong đáp lại chóe chóe, 
mà đẳng này ta mở cửa cho con khỈ bên trong nhảy ra 
gặp con khÏ bên ngoài luôn, thì thôi tối trời tối đất. 

Chúng ta cũng vậy, nếu buông lung mặc tình mặc 
ý thì nói gì tu nữa, đủ thứ chuyện xảy ra trên đời. SỞ dĩ 
chúng ta còn tu được là nhờ còn giới luật, khống chế 
bệnh buông lung của mình. Phật chế giới là tỪ kinh 
nghiệm của người xưa. Sống không buông lung, có kỷ 
luật, có đạo đức, có phương thức tu tập rõ ràng mới 
đảm bảo được công phu tu hành của chúng ta đi đến 
quả giác. Không chỉ thời chúng ta, mà ngay cả lúc đức 
Phật còn tại thế, những Tỳ-kheo buông lung đều không 
tu tập được, thối thất tâm Bồ-đề phải hoàn tục. Do đó, 
đức Phật đã khuyến cáo điều này rất nhiều, Tăng Ni 


chúng ta cần phải nắm vững để có hướng tu tập vững 
chắc. 

Người tu thiên quan trọng nhất là thực hành. Có 
ngồi thiền mới biết thế nào là lợi lạc khinh an. Ở đây 
không nói tâm bất động gì gì, nếu ta không sợ đau, 
buông bỏ được những lăng xăng, sắp đặt ổn định thời 
khóa tu tập rồi, cứ y như vậy mà tu. Đầu đêm, giữa 
đêm, cuối đêm ngồi yên ổn, chắc chắn nguồn an lạc chỉ 
có ta mới nếm được một cách trọn vẹn thôi. Nhà thiền 
thường nói tới đó nóng lạnh tự biết, chứ không thể nói 
ra cùng người. Thành ra các bậc cổ đức chỉ khuyến 
khích động viên chúng ta cố gắng đến đó thì sẽ được 
như thế, chứ cũng không thể diễn tả được nó. Bởi nó có 
hình tướng gì đâu mà nói mà tả. Tùy duyên, tùy nghiệp 
tập của mỗi người mà chỗ thân chứng có những kinh 
nghiệm và nguồn vui khác nhau, không ai giống ai cả. 

Phật dạy trong khi tu hành, chưa đả thông nổi 
những hình thức hạn hẹp thì gọi là học, trái lại gọi là 
học quả. Người tu muốn được giải thoát phải mở tung 
tất cả thắt gút, không còn bị kẹt vướng bởi bất cứ hình 
thức nào, mới có thể mở ra chân trời thênh thang giải 
thoát. Điều này trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật 
đã nói: “Như trên một dòng sông có khúc gỗ đang trôi. 
Khúc gỗ này sẽ về tới bến bãi nếu đừng bị tấp bờ bên 


đây, vướng bờ bên kia, đừng bị rã mục tại chỗ, đừng bị 
người khác vớt lên. Đầy đủ những điều kiện đó, đảm 
bảo khúc gỖ sẽ trôi về đến bờ đến bến”. Giải thoát hay 
chỗ cứu kính của người tu Phật cũng vậy, đừng mắc 
bên thật, đừng kẹt bên giả, đừng hư giữa đường, đừng 
bị ma ốp thì đẳm bảo tới được học quả. 

Làm sao trong lòng được rỗng rang, đây là 
chuyện khó chứ không phải dễ. Rỗng là trống không, 
rang là thênh thang, rỗng rang là thênh thang trống 
không, không vướng mắc vào bất cứ thứ gì. Làm sao 
lòng chúng ta được như vậy? Sáng sớm mở con mắt ra 
là bao nhiêu suy nghĩ toan tính, cái nào làm được, cái nào 
chưa làm được. Cái này vướng cái nọ, dính chùm trong 
quá khỨ hiện tại v] lai. Việc gia đình việc xã hội tùm 
lum, giải thoát làm sao được. Các pháp thế gian tuy 
huyễn giả nhưng nó có một năng lực trói buộc rất lớn. 
Muốn giải thoát khỏi nó, phi trí tuệ thì không có cách øì 
tháo gỡ nổi. 

Cho nên người tu phải có trí tuệ, có định lực mới 
bình tĩnh nhìn thấy rõ các pháp không thật, thì tự nhiên 
giải thoát thôi. Tinh thần giải thoát của đạo Phật không 
phải thực hiện ở một cẳnh giới nào khác, cũng không 
đặt định riêng cho ai. Trong cuỘc sống bình nhật, đối 
duyên xúc cảnh tham sân điên đảo không dấy khởi là 


giải thoát. Gặp cảnh tham đừng tham, cảnh sân đừng 
sân, sống bình thắn như vậy là giải thoát. Tới giỜ ăn thì 
ăn, tới giờ làm thì làm, tới giờ nghỉ thì nghỉ, tỉnh táo 
sáng suốt, không lẫn lộn việc nọ xọ việc kia là giải 
thoát. Ta cứ nghĩ ngợi xa xôi, nào là nhiều đời kiếp lầm 
tạo nghiệp nhân trong trầm luân sanh tỬ, gây vô vàn ràng 
buộc vướng mắc, bây biểu giải thoát làm sao giải cho 
nổi. Nghĩ như vậy là sai lầm, là tự mình đánh mất mình, 
đánh mất sự an lạc giải thoát vốn có sẵn bên ta. 

Trong kinh kể lại, có một thiên tử dùng thần lực 
bứng hai cây ngô đồng thật đẹp, dâng cúng đức Thế 
Tôn. Phật bảo: 

- Buông! 

VỊ ấy buông cây thứ nhất xuống. Phật bảo: 

- Buông! 

VỊ ấy buông cây thứ hai. Phật lại bảo: 

- Buông! 

VỊ ấy ngạc nhiên thưa: 

- Con có hai cây ngô đồng dâng cúng Thế Tôn, 
Phật bảo buông hai lần con cũng đã buông hết hai cây. 
Bây giờ Như Lai bảo buông nữa, con không biết buông 
cái øì? 

Phật nói: 

- Ta đâu có bảo ông buông cây ngô đồng. Lần thứ 


nhất ta bảo buông là buông sáu trần. Lần thứ hai ta bảo 
buông là buông sáu căn. Lần thứ ba ta bảo buông là 
buông sáu thức. Ông không hiểu điều này nên cứ mãi đi 
trong trầm luân sanh tử, không thể giải thoát được. 

Đến giai đoạn thỨ ba này, chúng ta còn điều gì 
trong lòng xin đề nghị “Buông”, thì mới giải thoát. 
Nhưng nếu thấy không còn gì thì đừng buông, không 
khéo ta lại mắc kẹt nơi chữ “Buông” nữa thì nguy. 
Thành ra làm sao đả thông được những vướng mắc 
chung quanh, không mắc mứu gì hết, quả thực mới nhẹ 
nhàng thẳnh thơi. Cho nên Niết-bàn của Tâm Tông là 
Niết-bàn từ tâm. Ví dụ nói tất cả chúng sanh đều là 
Phật, nên biết đây không phải là Phật với ba mươi hai 
tướng tốt, thần thông hiển hách, mà đây là Phật giác, 
khả năng thành Phật của mỗi chúng sanh. 

Có thế chúng ta mới hân hoan, phấn khởi tu tập. 
Chứ còn nghe trải qua ba vô số kiếp tu hành gian khổ 
mới thành tựu quả giác, thì thật tình ngán quá. Nhưng 
thật ra khi đã thấu rõ tánh không của các pháp, thấy thời 
gian không gian không thật, thì con số ba vô số kiếp 
cũng không thật, nói gì ngán với không ngán. Cho nên 
quan trọng là chúng ta phải có trí tuệ, thấy các pháp như 
thật, thì việc tu tập không còn khó khăn nữa. 

Phật dạy tinh thần của Đại thừa tâm tông là mỗi 


người đều có khả năng thành Phật. Như Lai trải dài 
những kiếp số công phu như vậy và bây giờ đã viên 
mãn, các vị nếu bắt tay vào công phu thì đừng tính kể 
thời gian năm tháng, khi nào đầy đủ công đức quả giác 
tự tròn đầy. Đã có gốc giác sẵn ta cỨ yên tâm tu tập, nó 
nằm đó chứ không mất đi đâu mà sợ. ChỈ sợ mình không 
muốn bật gốc ấy lên thôi. 

Sống được với tánh giác rồi, thì không sợ gì ma 
quái nữa, không sợ kẹt bên đây bên kia hoặc giữỮa 
đường bị các thứ cảnh duyên kéo lôi. Dù chúng ta chưa 
làm chủ hoàn toàn, nhưng biết mọi thứ đều giả tạm, 
không mê đắm theo nó là chúng ta có thể bảo vệ được 
tánh giác của mình rồi. Giống như mặt trời mặt trăng 
luôn hiển hiện trong hư không, nhưng bị áng mây che 
khuất nên ta không thấy rõ ánh sáng. Tuy thế ta biết 
chắc rằng khi mây tan, ánh sáng sẽ hiển hiện tròn đầy, 
không phải sợ tối tăm, bởi mặt trời mặt trăng vẫn còn 
đó, chứ có mất bao giờ. Tánh giác của chúng ta cũng 
vậy, khi con khÏ ý thức lặng đi, tâm định tĩnh trong sáng, 
không do dự, không thoái chuyển thì tánh giác sẽ hiển 
lộ. Sống như vậy là chúng ta sẽ dần dần thể nhập được 
tâm rỗng rang sáng suốt của mình. 

Chúng ta nên biết không phải nói giác ngỘ, đùng 
một cái được như vậy. Nhận rồi còn phải trải qua giai 


đoạn công phu nữa. Người xưa nói “Đốn ngộ tuy đồng 
Phật, đa sanh tập khí thâm”, nghĩa là chóng ngỘ tuy đồng 
với Phật, nhưng nhiều đời tập khí sâu. Do đó cần phải 
dũa mài tập khí mới được. Chúng ta thấy một bậc Bồ- 
tát thị hiện như Lục Tổ Huệ Năng còn phải chịu bao 
nhiêu hoạn nạn nghèo khó. Khi gặp được Phật pháp 
thầy tổ rồi, được truyền y bát mà phải ở lẫn trong thợ 
săn mười mấy năm trường, gian lao điêu đứng vô cùng. 
Đâu phải nói thành Phật thành Tổ là hào quang sáng lên 
như bật công tắc đèn chớp nhoáng. Công phu phải trải 
qua những quá trình như thế, để gạn lọc sạch những thô 
lậu nhiều đời. Chừng ấy quả giác mới thuần nhất không 
tạp, trang nghiêm thanh tịnh được chứ. 

Trong khi tu, chúng ta thực hành phương pháp 
Phật dạy, cố gắng bảo vệ công phu của mình, đồng thời 
không quên tinh thần vô ngã vị tha của Bồ-tát. Tinh thần 
vị tha vô ngã đó có thể thực hiện được ở mọi nơi, 
nhưng với điều kiện là chúng ta phải biết tùy thời, tùy 
cảnh. Ví dụ đi trên sông biển, mình rất sợ nước vì 
không hề biết lội. Bấy giờ có một người bạn rớt xuống 
sông, mình nhẫy xuống được không? Được thì được đó, 
nhưng chắc hai đứa nắm tay đi thăm bà thủy luôn. 
Nhưng không nhảy xuống ngồi yên đó nhìn được 
không? Trong tình huống này chúng ta phải xử trí thế 


nào cho thích hợp. Thôi thì thế này, ta không biết lội thì 
la báo lên cho mọi người chung quanh biết có người 
đang chết đuối, ai có khả năng bơi lội thì cứu vớt giùm. 

Chúng ta phải có tinh thần tương trợ nhau trong 
đời sống tu học, chứ không nên đóng cửa tu một mình. 
Đi chùa nghe thầy dạy phải tu, vậy là đóng cửa không 
tiếp ai hết. CỨ ở trong đó gõ mõ lốc cốc Nam Mô Bổn 
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ai gõ cửa liền nói tôi mắc 
niệm Phật. Quí vị thấy tu kiểu đó có chướng thiên hạ 
không? Thời buổi khoa học kỹ thuật này, con người 
phải tích cực đóng góp sức lực trí tuệ cho xã hội tiến bộ 
văn minh, mà mình tu như vậy, e là ta tự đào thải lấy 
mình thôi. Mỗi ngày cứ mở cửa quét dọn, đi chợ nấu ăn, 
tiếp khách bình thường, nhưng tu trong lòng ai biết 
được, ai cấm cẩn? Đó là chân tinh thần tu tập của 
người Phật tỬ. Trong bất cứ thời điểm nào, tỉnh thần 
mình vì mỌi ngƯỜi cũng được nêu cao. Cho nên đạo 
Phật rất chan hòa với xã hội, với đời sống con người, 
thể hiện rõ nét qua tinh thần vô ngã vị tha. Ai sống 
ngược lại điều này thì không phải là Phật tử vậy. 

Trong sinh hoạt cộng đồng, tinh thần tương thân 
tương trợ không thể thiếu, nhất là với bạn hữu đồng chí 
hướng tu hành. Chúng ta không thể nào đóng cửa, chỉỈ lo 


riêng mình mà luôn có sự quan hệ, thắt chặt với xã hội. 


Giáo lý “trùng trùng duyên khởi” của Hoa Nghiêm đã nói 
rất rõ về mối tương quan tương duyên này. Trong cái 
riêng có cái chung, trong cái chung có cái riêng, đó là quy 
luật hình thành vũ trụ và con người. 

Như ta đến một khu vườn, thấy trong đó nhiều 
loại cây cảnh, bông hồng bông trắng, có đá có nước, có 
người có thú, khung cảnh thiên nhiên hòa lẫn với bàn tay 
uốn nắn của con người, tạo nên một khu vườn đẹp. 
Nếu không đầy đủ các yếu tố đó thì không có khu vườn 
đẹp. Chúng ta cũng vậy, đối với xã hội mình là một nhân 
tỐ trong cộng đồng, nên phải góp sức vào sự tồn tại và 
phát triển của xã hội mình đang sống. Phật dạy người 
Phật tử giữ năm giới, Quy y Tam Bảo là làm tròn nhân 
cách, bổn phận của một con người trong xã hội cho thật 
hoàn bị. Tôi dám nói rằng một xã hội mà trong đó tất cả 
công dân đều tin kính Tam Bảo, giữ năm giới thì xã hội 
đó tốt đẹp văn minh bậc nhất. Cho nên việc giỮ giới đã 
mang tính chất tự lợi và lợi tha rồi. 

Nói thế nhiều Phật tử hỏi tại sao trong Thiền 
viện tổ chức nhập thất, không tiếp xúc với ai hết. Đây 
lại là trường hợp khác. Tăng Ni sắp xếp thay phiên nhau 
nhập thất, nhằm tạo điều kiện cắt hết các duyên, chuyên 
tâm vào một việc để công phu thăng tiến. Song không 
phải nhập thất mãi như vậy, sau một thời gian quy định, 


vị ấy ra thất hòa đồng cùng cuộc sống đại chúng, hỗ trợ 
nhau tu hành. Như vậy đâu có gì là trái với cuộc sống 
cộng đồng. 

Trong nhà Phật còn nói đến năm thứ triền cái là 
tham, sân, trạo hối, thùy miên, nghi. Năm thứ này luôn 
ngăn che chân tánh chúng ta. Tham là tham dục, sân là 
nóng giận, trạo hối là lao lự và hối hận, nghi là nghi 
ngờ. Các Thiền sư thường nói làm sao trong mƯỜi hai 
giờ, nhắm mắt mở mắt, gặp cảnh tham đừng tham, gặp 
cảnh sân đừng sân là có công phu. Các Ngài không nói 
Phật pháp nhiều, không bắt tụng kinh ngồi thiền, chỉ 
trong mọi thời mọi khắc đối duyên xúc cảnh đừng để 
lòng tham dấy lên thì chân tánh hiện bày. 

Đa số chúng ta khi gặp cảnh nghịch thường hay 
nổi sân, mà nổi sân thì trí tuệ bị lu mờ. Cho nên ta 
thường nghe nói khi nóng giận mất khôn. Người tu theo 
đạo Phật là người tập sống với trí tuệ của mình, cho nên 
phải điều phục tham sân. Điều này khó chứ không phải 
dễ. Tập khí của chúng ta là quen nổi nóng, bây giờ 
muốn chuyển lại phải có nội lực. Nghĩa là phải thường 
xuyên tập quán sát lại chính mình, biết lúc nào đang sân, 
lúc nào đang tham để điều phục sửa đổi nó. Hình ảnh 
Bồ-tát Quan Thế Âm rưới nước cam lộ trên đảnh đầu 
chúng sanh, để nói lên ý nghĩa chúng ta phải dùng nước 


từ bi rưới lên tâm sân hận oán thù, có như vậy nghiệp 
chướng oan khiên mới có thể giải trừ. Người tu Phật 
đối với tất cả cảnh tham cảnh sân, cảnh thuận cảnh 
nghịch, cẳnh vui cảnh buồn gì cũng mát rượi hết, mới là 
người có trí tuệ chân thật. 


Ngủ nghỉ cũng là việc che chướng rất nặng. Ngủ 
nghỉ nhiều thì đầu óc tăm tối vì lúc nào cũng lỪừ nhỪ. 
Người mắc bệnh này phải phấn chấn lên cho tỉnh táo. 
Muốn công phu tu hành đi đến quả giác thì không được 
say sưa trong ngủ nghỉ. Còn trạo hối cũng thế, nó càng 
lẫy lừng thì càng che chướng công phu cỦa mình. 
Người điềm tĩnh, không lao lự tính toan, không phạm 
những sai lầm thì không bị hối hận. Cho nên người tu 
điềm tĩnh thì trí tuệ luôn sáng suốt, mới có thể giải 
quyết sự việc một cách dễ dàng. Còn cứ lăng xăng lộn 
xộn, tâm thần không ổn định thì thấy nghe không rõ 
ràng, làm sao giải quyết được gì. Nên biết điềm tnh chỉ 
là một hạnh nhỏ thôi nhưng không thể thiếu đối với 
người tu chúng ta. 

Đến nghi ngờ cũng cần phải phá tan mới tiến đạo 
được. Pháp môn của Phật dạy một khi ta đã nắm vững 
rồi thì cứ như vậy mà làm. Một niệm nghi ngỜ mở ra là 
chắn lối tiến đạo. Vì vậy người con Phật phải triệt để 
phá tan nghi ngờ, công phu mới không bị đình trệ. Giả 
dụ như bây giờ có đấng nào đó nói ta có pháp môn hay 
hơn pháp của đức Phật Thích Ca, tu theo ta rất mau 
thành tựu, chúng ta tính sao? Nếu ta khởi tâm lung lay 
theo người đó là lòng tin chưa vững, là trong lòng có 
nghi ngờ rồi. Như vậy rất khó tiến đạo. 


Để kết thúc buổi nói chuyện này, tôi dẫn chuyện 
Thiền sư Đại Mai Pháp Thường thế này. Ngài đến chỗ 
Mã Tổ, Mã TỔ nói: “Tức tâm tức Phật”, ngay đây Ngài 
nhận được yếu chỉ liền đến trụ ở núi Đại Mai, không 
học thêm gì nữa. Thời gian sau, Mã TỔ sai người đến 
nghiệm xét xem thế nào. V] tăng hỏi: 

- Ngày xưa ở chỗ Mã Tổ, Ngài học được cái gì 
mà về ở núi? 

Ngài Pháp Thường nói: 

- Ta khi ấy nghe Mã TỔ nói “tức tâm tức Phật” 
liền về ở núi đến nay. 

VỊ kia bảo: 

- Bây giờ Mã Tổ không nói “tỨc tâm tức Phật” 
nữa, mà nói “phi tâm phi Phật”. 

Ngài Đại Mai liền hạ ngữ: 

- Mặc cho ông già ấy dối gạt người trong thiên 
hạ, ta chỈ biết “tức tâm tức Phật” thôi. 

VỊ tăng ấy về trình lại với Mã Tổ như thế. Mã Tổ 
liền nhóm chúng nói: “Trái mai đã chín”. 

Đó là câu chuyện tôi mượn để kết thúc buổi nói 
chuyện hôm nay. Mong toàn thể quý Phật tử cùng chúng 
tôi tận hưởng được hương vị “Trái mai đã chín” của 
Thiền sư Pháp Thường năm xưa. 


MỤC LỤC 


Lời Đầu. 
1. 
Sống Tỉnh Thức. 
2% 
Chuyển Tâm Mê. 
3. 
Quán Niệm Cuộc 
ĐỜI. 
4. 
Mê Và Giác. 
S. 
Tin Mình Để Tu. 
6. 
Tâm Thiền. 
% 
Nhịn Chịu Để 
Tiến Tu. 
8. 
Đường Xưa. 
9, 
Giác Ngộ. 
10. 


Quả Giác của 
Người Tu Phật. 


